
CHƯƠNG I 

PHÉP DỜI HÌNH 

VÀ 

PHÉP ĐỒNG DẠNG 
TRONG MÃT PHẲNG 





] 

0939989966 - 0916620899 

” 



























\ 

ì 


LỜI NÓI ĐẦU 




Quý đọc giả, quý thầy cô và các em học sinh thân mến ĩ 

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tự học môn Toán, 
tôi biên soạn cuốn giải toán trọng tâm HÌNH HỌC 11. 


Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và 
chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định. 


Nội dung gồm 4 phần 
Phần 1. Kiến thức cần nắm 

Phần 2. Dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị 
Phần 3. Phần trắc nghiệm có đáp án. 

Phần 4. Một số đề ôn kiểm tra 


Cuốn tài liệu được xây dựng sẽ còn có những khiếm 
khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp của quý 
đồng nghiệp và các em học sinh. 

Mọi góp ý xin gọi về số 0939989966 - 0916620899 
Email: lsp02071980@gmail.com 


Chân thành cảm ơn. 
Lư Sĩ Pháp 

Gv_Trường THPT Tuy Phong 


/ 










MỤC LỤC 


CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẴNG 


§1. PHÉP BIÉN HÌNH 

Trang 1 

§2. PHÉP TỊNH TIÉN 

Trang 1 

§3. PHÉP ĐỐI XỦNG TRỤC 

Trang 5 

§4. PHÉP ĐỐI XỦNG TÂM 

Trang 10 

§5. PHÉP QUAY 

Trang 13 

§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU 

Trang 18 

§7. PHÉP VỊ Tự 

Trang 20 

§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG 

Trang 24 

ÔN TẬP CHUƠNG I 

Trang 28 

TRẮC NGHIỆM CHUƠNG I 

Trang 32 

ĐÁP ÁN 

Trang 37 

MỘT SỐ ĐỀ ÔN KIỂM TRA 15 PHÚT 

Trang 38 


Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG I 

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

—oOo— 

§1. PHÉP BIẾN HÌNH 

KIÈN THỨC CẰN NẮM 

Quy tắc đặt tương ứng mồi điểm M của mặt phang với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt 
phang đó được gọi là phép biến hình trong mặt phang. 

Ta thường kí hiệu phép biển hình là F và viết F(M) = M’ hay M’ = F(M), khi đó M’ gọi là ảnh 
của điểm M qua phép biến hình F. 

Phép biển hình biển mồi điểm của mặt phang thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 

Neu II là một hình nào đó trong mặt phang thì ta kí hiệu H’ = F(H) là tập các điểm M’ = F(M), 
với mọi điểm M thuộc II. Khi đó ta nói F biển hình H thành //’ hay li’ là ảnh của H qua phép 
biển hình F. 

Đe chứng minh hình II’ là ảnh của hình H qua phép biến hình F. ta có thể chứng minh: Với điểm 
Mtuỳý Me H M'= F(M')e H' 

Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với M thì ta cũng được một phép biến hình. Phép 
biển hình đó gọi là phép đồng nhất. 


§2. PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 

A. KIẾN THỨC CẰN NẰM 

I. Phép tinh tiến 

1. Đinh nghĩa phép tinh tiến 

Trong mặt phang cho vectơ V. Phép biển hình biến mồi điểm M thành điểm M’ sao cho 
MM' = V được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ V. 

Phép tịnh tiến theo vectơ V thường được kí hiệu là T-. Như vậy T (M) = M' <=> MM' - V 

Phép tịnh tiến theo vectơ_không được gọi là phép đồng nhất. 

2. Biểu thức toa đô của phép tinh tiến 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm M(x; y); V = (ữ; b ). Gọi M ' = T-(M) = (x ';y') • 

ị X ' = X + a , ., 

Khi đó < gọi là biêu thức toạ độ của phép tịnh tiên theo vectơ V. 

[y' = y+b 

Vận dụng: M'{x'\y') = M(x;y) + v(a\b) 

3. Các tính chất của phép tinh tiến 
Phép tịnh tiến: 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biển ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ ba điểm đó; 
Biển một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho; 
Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính; 

Biến góc thành góc bằng góc đã cho. 

I Ị Phép dòi hình 

1. Đinh nghĩa 

Phép dời hình là một phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì 

Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép dời hình 

Neu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình, ta được một phép dời hình. 


Hình học 11 


1 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


2. Tính chất 
Phép dời hình 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toan thứ tự ba điểm ấy; 

Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
nó; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng đã cho, biến một góc thành góc bằng góc đã cho; 

Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Tích của hai phép biến hình 

Cho hai phép biển hình F và G, giả sử M là một điểm bất kì, phép biến hình F(M) - M' và phép 
biển hình G(M’) = M”. Khi đó phép biến hình biến điểm M thành điểm M” đươc gọi là hợp 
thành của phép F và ơ, kí hiệu F o G 


B. BÀI TẬP 


Bài 2.1. Cho hai đường thẳng song song a và a '. Tìm tất cả những phép tịnh tiến biến a thành a'. 

HD &Giải 


Lấy điểm A trên a thì với mỗi điểm A ’ trên a ', phép tịnh tiến theo vectơ AA ' biển a thành a'. Đó là tất 
cả những phép tịnh tiến cần tìm. 


Bài 2.2. Cho hai nhen tinh tiến T và T . Với điểm M bất kì, T biển điểm M thành M\ T biển điểm 

ll V u V 


M ’ thành M”. Chứng tỏ rằng phép biến hình biển điểm M thành M” là một phép tịnh tiến. 


HD &Giái 


Ta có MM " = MM' + M'M" = U + V nên phép biến điểm M thành M” là phép tịnh tiến theo vectơ u + v 
Bài 2.3. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (ơ). Tìm quỷ tích 
điểm M’ sao cho MB - MA + MM'. 


HD &Giái 

Ta gọi o và R là tâm và bán kính của đường tròn (ơ), Ta có 

MM' - MB - MA - AB nên phép tịnh tiến theo vectơ AB biến 
điểm M thành M’. Điểm M chạy trên đường tròn (ỡ) thì quỳ tích 
của điểm M’ là đường tròn (ơ’) có tâm o ’ và bán kính R là ảnh 

của đường tròn (ỡ) qua phép tịnh tiến theo vectơ AB. 


O' _ M' 


Ạ 



Bài 2.4. Cho hai điểm B và c cố định trên đường tròn (O) tâm o, điểm A di động trên đường tròn (ơ). 
Chứng minh rằng khi A di động trên đường tròn (O) thì trực tâm của tam giác ABC di động trên một 
đường tròn. 


HD &Giảỉ 

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của BC. 
Tia OB cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại í). Vì 

BCD = 90° nên DCIIAH, tương tự ta có ADII CH 
Do đó tứ giác ADCH là hình bình hành . Từ đó suy ra 

AH = DC — 2 OM . Ta thấy rằng OM không đổi, nên H là ảnh 

của A qua phép tịnh tiến theo vectơ 2 OM . 

Do vậy khi điểm A di động trên đường tròn (O) thì /7 di động 
trên đường tròn (ỡ’) là ảnh của (ơ) qua phép tịnh tiến theo vectơ 

2 ỠM. 



Bài 2.5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho v(-2; 3) và đường thẳng d có phương trình 3x - 5y + 3 = 0 . 
Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 


Hình học 11 


2 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD &Giải 

Cách 1. 

Gọi M(x; y)e d,M' -T-{M) = (x';y'). Khi đó i x x 2=><i X+ 2 

v ly^y + 3 ự = /-3 

Ta có M e d <=> 3(x'+ 2) - 5(y3) + 3 = 0 <=> 3x 5y '+ 24 = 0 <=> M ' E d ' 

Vậy d ': 3x - 5ỵ + 24 = 0 
Cách 2. 

Lấy một điểm thuộc d, chẳng hạn M(-1; 0). Khi đó M ' = T-(M) = (-3;3) thuộc d’. 

Vì í/’ song song hoặc trung với d nên d’\ 3x - 5y + c = 0. 

Do M'e d' nên 3(-3) - 5.3 + c - 0 suy ra c - 24. Vậy d': 3x-5y + 24 = 0 
Cách 3 . 

Ta cũng có thể lấy hai điểm phân biệt M, N trên d, tìm toạ độ các ảnh M\ N’ tương ứng của chúng qua 
T-. Khi đó d’ là đường thẳng M’N’ 

Bài 2.6. 

Trong mặt phẳng Oựy, cho đường tròn (Q có phương trình X 2 + _y 2 - 2x + 4y - 4 = 0 . Tìm ảnh của (C) 
qua phép tịnh tiến theo vectơ v(-2; 3). 

HD j&Gịảỉ 

Cách L 

Phương trình đường tròn (C) có tâm 7(1; -2), bán kính R = 3. Gọi 7' = T ự) = (—1; 1) và (C’) là ảnh của 


(C) qua T thì (C’) là đường tròn tâm 7’, bàn kính R- 3. Do đó (C’): (x + 1) 2 + (y -1) 2 = 9 
Cách 2. 

Gọi 7(x; y) là tâm của đường tròn (C) và 7' = T (7) = (x y '). Khi đó biểu thức toạ độ của T là 

fx'-x-2 Íjc = jc'+ 2 _ v . 

< < thay vào (C), ta được 

ừ’ = J + 3 U = j'-3 


(x ’+ 2) 2 + (y 3) 2 - 2(x ’+ 2) + 4 (y 3) - 4 - 0 <=> (x +1) 2 + (y - 1) 2 = 9 
Vậy (C’): (x + 1) 2 + (y-l) 2 =9 

Bài 2.7. 

Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm A(-3;3), B( I ;3) và đường tròn (O có tâm 7(3;1), bán kính R = 1. 
Đường thẳng d: x + y - 1 = 0. Tìm trên d một điểm M và trên (C) điểm M’ sao cho MM' = AB . 

HD SLGiải 

Ta có AB - (4;0), T— : M(x,ỵ ) —> M\x',y') , nên ta có biểu thức toạ độ theo T— : 

. T—:d—>d', phương trình đường thẳng d’: x + y- 5 = 0. 

TacóMed^>M'ed' và M'e (C), nên toạ độ của điểm M’ là nghiệm của hệ phương trình : 

[x + _y-5 = 0 x = 3,_y = 2 

|(x - 3) 2 + (y -1) 2 = 1 ^ |_x = 4, y = 1 
Vậy Mi ’(3, 2) thì M/(-l,2) và M 2 ’(4.1) thì M 2 (0,1). 


íx' = x + 4 í X = X 

Wy “W 


Hình học 11 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



















Toán 11 


c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2.8 .Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(-3, 3) và B(- 1, 6). 

a) Tìm toạ độ điểm M’ là ảnh của M(4, -5) qua phép tịnh tiến T— ; 

ịx - 4 + 2í 

b) Xác định phương trình của đường thăng d’ là ảnh của đường thăng d: <' qua phép tịnh 

[.V = —7 + 3/ 

tiến T-; 

AB 

c) Xác định phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (Cy. X + y 2 - 4x + 8v - 5 = 0 qua 
phép tịnh tiến T—. 

r r f AB 

Bài 2.9. Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ m(- 1;2), hai điểm A(3;5), B(-l;l) và đường thẳng d có phương 
trình x-2y + 3 = 0. 

a) Tìm toạ độ của các điểm A B' theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ u ; 

b) Tìm toạ độ điểm c sao cho A là ảnh của c qua phép tịnh tiến theo vectơ u ; 

c) Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ u . 

Bài 2.10. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm o, bán kính R nằm về một phía đối với đường thằng 
AB. Lấy điểm M trên (C), rối dựng hình bình hành ABMM’. Tìm tập hợp các điểm M’ khi M di động trên 
(O 

Bài 2.11 . Cho hình bình hành ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ AD . 
Bài 2.12. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo 

vectơ AG . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ AG biến D thành A. 


Hình học 11 


4 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 










Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 


1 . 


2 . 

3. 


4. 


A. KIẾN THỨC CẰN NẮM 

Đinh nghĩa 

Phép đối xứng qua đường thẳng ả là phép biến hình biến mồi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M 
qua d. 

Kí hiệu: Đ d (Đường thẳng d gọi là trục đối xứng) 

- Nếu Me d thì ĐẬM) =M' = M 

Nấu M'Ề d thi d là đường trung trực của đoạn MM’. Như vậy M’ = DẶM) <=> M 0 M' = -M ữ M , 
với Mo là hình chiếu của M trên d 

- M’ = DẶM) <=> M-Đ d (M’) 

Truc đối xứng của mốt hình 

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nều Đ d biến H thành chính nó. Khi đó H được gọi 
là hình có trục đối xứng. 

Biểu thức toa đô 

Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, với mồi điểm M(x; y). 

Gọi M’ = DẶM) = (x’; y’) 

, ị X 1 — X 

• Nếu chọn d là trục Ox nghĩa là Đo.Y ( M) = M’ khi đó ta có: ị 

b' = -y 

, ị x' — — X 

• Neu chọn d là trục o y nghĩa Đoy ( M) = M’ khi đó ta có: 1 

[y' = y 


• Neu chọn d là đường thẳng có phương trình Ax + By + c - 0 với A 2 + B 2 ^ 0 


Đ d (M) - M\ khi đó ta có 


■■X — 


2A(Ax + By + C ) 


A 2 + B 2 


y' = y- 


2B(Ax + By + c ) 


A 2 +B 2 


Tính chất 

Phép đối xứng trục 

Bảo toàn khoang cách giữa hai điểm bất kì; 

Biển đường thẳng thành đường thẳng; 

Biển đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; 

Biển tam giác thành tam giác bằng nó; 

Biển đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 


B. BÀI TẬP 


Bài 3.1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1 ;-2) và 5(3; 1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua 
phép đối xứng trục Ox. 

HD &Giải 

, , , ' A ị x' = X 

Gọi A B' lân lượt là ảnh của A, B qua phép đôi xứng trục Ox, ta có biêu thức toạ độ < 

[y' = -y 

Do đó Đ OA (A) = A’(l;2), Đqy (5) = 5’(3;-l) và Đ Qx ( AB) = A’B'\ 3x + 2y - 7 = 0. 


Bài 3.2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x - ỵ + 2 - 0. Viết phương trình của 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy. 

HD &Giải 

, , , ị ỵ' zz — X \ X — — X 1 

Cách L Lấy điểm bất kì M(x\y)e d. Gọi M’ = Đ,/(M) = (x’; y’). Khi đó 1 => < ’ 

[y' = y b = y' 


Hình học 11 


5 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ta có M e d <=> —3x'—y'+2 = 0 <=>M’ thuộc đường thẳng d’ có phương trình 3x’ + ỵ’ -2 = 0. 

Vậy d’\ 3x + y - 2 = 0. 

Cách 2. 

Lây hai điểm A(0;2) và 5(-l;-l) thuộc d. Gọi A’ = ĐAA) = (0;2) và B’ = Đ d (B ) = (11) 

Khi đó d’ = Đoy (d) thì d’ qua hai điểm A ’ và B 

Vậy d’: 3x + y - 2 = 0. _ 

Bài 3.3. Trong mặt phang Oxy, cho điểm M(1 ;5), đường thẳng d có phương trình X - 2y + 4 = 0 và đường 
tròn (C): X 1 +y 2 -2x+4y-4 = 0 

a) Tìm ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng trục Ox. 

b) Tìm ảnh cúa M qua phép đối xứng trục d. 

HD aiGiải 

a) Gọi M\ d’ và (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng trục Ox. 

Khi đó M’(l;-5). d’: X + 2y + 4 = 0 

Đường tròn (C) có tâm 7(1 ;-2) và bán kính R = 3. Gọi 7’ = Đ 0 a(7) = (1;2). Do đó (C’) là đường tròn có 
tâm 7’ và bán kính bằng 3. Vậy (C’): (x - 1) 2 + (y - 2) 2 = 9 


b) Cách 1. Ta có M Ể d . Gọi M” = Đ d (M) = ự; y’) 

2 A(Ax + By + C) 

X — X — 

Biểu thức toạ độ đối xứng qua trục d: 


A 2 + B 2 


y' = y- 


2B(Ax + By + C) 


A 2 +B 2 


y = 1 -ỈM±l > =3 

l 2 +(-2) 2 

2.(-2)(l-2.5 + 4) _ 
l 2 +(-2) 2 


Vậy M”(3;l) 

Cách 2. (Vận dụng ND ĐN) 

Ta có M € d . Gọi d] là đường thẳng qua M và vuông góc với d. Vậy df.2x + y-l = 0 

, , íx —2v + 4 = 0 IX = 2 

Gọi giao diêm của d vầ di ỉầ Mo có toạ độ thoả mãn hệ phương trình ' 


I X — T H — u X — 

l2x + y-7 = 0 Ịy = 3 


Vậy Mo(2;3). Gọi M” = Đ d (M) = (x’;y y ) ^ M 0 M" = -M 0 M. Từ đó suy ra M”(3; 1) 


Bài 3.4. Trong mặt phăng với hệ toạ độ vuông góc Oxy cho đường thăng d: 2x - y - 3 = 0. 

a) Tìm ảnh điểm M’ của điểm M(4; -1) qua phép đối xứng trục Đ d . 

b) Viếi phương trình đường thẳng d]’ là ảnh của d/\ X - 3y + 11 = 0 qua phép Đ d . 

c) Viết phương trình (C’) là ảnh của đường tròn (Q: X 2 + y 2 - lOx - 4y + 27 = 0 qua phép Đ d . 


Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục Đ d : 


HD ỉ&Giải 


x' = X- 


4(2x-y-3) 


y' = y + 


2(2x-y-3) 




3.412 
X =-—x + —y + — 
5 5' 5 

4,3 6 

y=—x+—y-— 

5 5 5 


a) Đ,/:M(4; -1) M’(x’; y’). Suy ra M' 


f 4 7 a 


5 ’ 5 


b) Lấy điểm tuỳ ý M(x; y)e d ị . Đ d : M(x; y) e ^ > M '(x y ') e d[ và ngược, nên ta có 


3.4.12 
X =-—x + — y + — 
5 5 5 

, 4,3 6 

y =—x+-y~— 

5 5' 5 


3 4 12 

X = ——X +—y + — 
5 5' 5 

3 , 6 

y = — X +^y --7 
• 5 5 5 


Thay vào di ta có được phương trình đường d] 3x + >’ -17 = 0. 

c) Phương trình đường tròn (C) có tâm 7(5; 2) và bán kính R = \Ỉ2 . Do đó D,/: 7(5; 2) —> 7’(1; 4) 
Khi đó Đ^: (C) —> (C’) có tâm 7’ và bán kính R - V 2 


Vậy (C’): (x - l) 2 + (y - 4) 2 = 2 


Hình học 11 


6 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.5. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy cho điểm M( 3; -5), đường thẳng A: 3x - 2ỵ - 6 = 
0 và đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0. Tìm ảnh của M, đường thẳng À và đường tròn (C) qua 
phép đối xứng trục d: 

a) cl là trục hoành 

b) d là trục tung 

c) d là đường thẳng X - y + 1 = 0. 

HD &Giải 

Ẵ , x' = x 

a) Khi d là trục hoành, nên biêu thức toạ độ của Đ d . < 

b' = -y 

Đ d :M -> M’ nên M’(3; 5) 

Đ d \ A —ỳ À' nên có phương trình: 3x + 2y - 6 = 0 

D,f. ( c) —> (c’) nên có phương trình: X + V 2 - 2x - 4y - 4 = 0. 

, , x' = — X 

b) Khi í/ là trục tung, nên biêu thức toạ độ của Đ d \ < 

[y' = y 

Đ d :M -» M’ nên M’(-3; -5) 

Đj: A —> A' nên có phương trình: 3x + 2y + 6 = 0 

Đ rf : (C) —> (C’) nên có phương trình: X 2 + y 2 + 2x + 4y - 4 - 0. 

c) Khi d là đường thẳng X - y + 1 = 0 nên có biểu thức toạ độ của Đ d \ \ x 

[y' = x +1 


Đ d :M -» M’ nên M’(-6; 4) 

Đj: A —> A' nên có phương trình: 2x - 3y + 11 = 0 

Đường tròn (C) có tâm 7(1; -2) và bán kính 7? = 3. Do đó :7 —» 7’ nên 7’(-3; 2) 

Đ d \ (Q —> (C’) có tậm 7’ và bán kính bằng 3.Vậy (C’): X 2 + y 2 + 6x - 4y + 4 = 0. _ 

Bài 3.6. Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Oxv cho hai đường thẳng d I: X - 5 v + 1 - 0 và d 2 : 5x - 
y - 13 = 0. Tìm phép đối xứng trục biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 . 

HD &Giải 

Phương trình đường thẳng dy. X - 5 y + 7 = 0 và dy. 5x - y - 13 = 0. Suy ra di và dĩ cắt nhau nên phép đối 
xứng trục biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 có trục là đường phân giác của góc tạo bởi di và di- 
Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi dì và í /2 là: 

|x-5y + 7| _ |5x-y-13| ^ x-5y + 7 _ + 5x-y-13 ^[x + y-5 = 0 

Vl + 25 V25+Ĩ V26 V26 [x-y-l = 0 


Khi d có phương trình X + V “ 5 = 0 ta có biểu thức toạ độ Đ d : 
Khi d có phương trình x — y -1=0 ta có biểu thức toạ độ Đ d : 


ịx' - -y + 5 
I y' = —X + 5 

ị X' = y +1 
\y' = x-i 


Bài 3.8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxv cho hai đường thẳng d /: X + 3y - 6 = 0 và dj. 3x + 
y+ 2 =0. Tìm phép đối xứng trục biến đường thẳng dị thành đường thẳng dĩ- 


HD^Giải 

Trục đối xứng biến đường thẳng di thành đường thẳng dĩ là trục d: Đường phân giác của góc tạo bởi dì và 
w . |x + 3y-ó| _ |3x + y + 2| ^ x + 3y-6 __ L 3x + y + 2 _ |"x-y + 4 = 0 

VĨ+9 ~ Võ+T ^ Vĩõ ~~ Vĩõ ^ _x + y-l = 0 _ 

Bài 3.9. Cho đường thẳng a và hai điểm A, B. Hãy tìm điểm M e a sao cho: MA + MB đạt giá trị nhỏ 
nhất khi AvầB nằm cùng một phía đối với a. 

HD aiGiải 


Hình học 11 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Gọi A ’ là ảnh của A qua phép đối xứng trục Đ a . M là điểm bất kì 
thuộc a ta có: 

MA ' = MA =>MA + MB = MA'+ MB > A' 5 Do đó MA + MB đạt 
giá trị nhỏ nhất khi bằng A ’B 

Điều này xảy ra ki và chỉ khi A M, B thẳng hàng nghĩa là M là 
giao điểm của A ’B với a. 

Vậy: MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất khi M trùng với M’ là giao 
điểm của A 'B và đường thẳng a. 


A 



Bài 3.10 . Trong mặt phẳng hệ trụa toạ độ Oxy, cho hai điểm A(1; 2) và B( 3; 4), Tìm điểm M trên trục 
hoành sao cho MA + MB bé nhất. 

HD >sGiai 

Ta có yA-)’fí > 0 nên A, B nằm cùng phía đối với Ox. 

Gọi A’ là ảnh của A qua phép đối xứng trục Ox và M(x; 0). Suy ra A’(1; -2) 

Ta có MA + MB = MA’ + MB > A'B 

Vậy (MA + MB) nhỏ nhất «. (MA’ + MB) nhỏ nhất «=> MA '+ MB = A'B 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A M, B thẳng hàng. (1) 


Ta lại có: A’5 = (2;6),A'M = (x-l;2) 


Do (1) <=> A'B cùng phương A'M <=> 2.2-6(x-l) = 0 <=> X = -^. Vậy M 0 
___3_ y3 ) _ 

Bài 3.11 . Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm B trên Ox và điểm c 
trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 


HD &Giái 

Xét tam giác bất kì ABC có 5 và c lần lượt nằm 
trên hai tia Ox và Oy. Gọi A’ và A”là các điểm đối 
xứng của A qua các đường thẳng Ox, o y. Gọi 2p 
là chu vi của tam giác ABC 
Ta có 

2 P = AB + BC + CA = A'B + BC + CA”>A'A". 

Dấu bằng xảy ra khi bốn điểm A’, B, c, A” thẳng 
hàng. 

Suy ra chu vi của tam giác ABC bé nhất phải lấy B 
và c lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng A’A” 
với hai tia Ox, Oy.ícác giao điểm này tồn được vì 
góc xOy nhọn) 



Bài 3.12. 

Cho hai điểm 5 và c cố định trên đường tròn (O) tâm o, điểm A di động trên đường tròn (O). Chứng 
minh rằng khi A di động trên đường tròn (ơ) thì trực tâm của tam giác ABC di động trên một đường tròn. 


HD &Giải 

Gọi I, H’ theo thứ tự là giao của tia AH với BC và đường tròn 
(O). Ta có 

BAH = HCB (góc có cạnh tương ứng vuông góc) 

BAH = BCH ' (cùng chắn một cung) 

Vậy tam giác CHH' cân tại c, suy ra H đối xứng với H’ qua 
đường thẳng BC. 

Khi A chạy trên đường tròn (O) thì H’ cũng chạy trên đường 
tròn (O). Do đó H phải chạy trên đường tròn (O’) là ảnh của (O) 
qua phép đối xứng qua đường thẳng BC. 


A 



Hình học 11 


8 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.13. 

Cho đường thẳng d qua hai điểm phân biệt p, Q và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với d. Hãy xác định 
trên d hai điểm M và N sao cho MN - PQ và AM + BN bé nhất. 

HD &Giải 

Giả sử hai điểm M và N nằm trên d sao cho MN = PQ. Lấy điểm A’ sao cho AA' = PQ thì A’ hoàn toàn 
xác định và ÁM NA' là hình bình hành nên AM = A’N 
Vậy AM + BN = A’N + AN, như thế bài toán trở về bài 3.9. 

Khi điểm N xác định được thì điểm M cũng xác định được với điều kiện MN = PQ 



Bài 3.14. Cho tam giác ABC. Gọi d là đường phân giác ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC và M là một 
điểm bất kì thuộc d. Chứng minh rằng tam giác MBC có chu vi không nhỏ hơn chu vi tam giác ABC. 


HD >sGiai 

Gọi C’ là ảnh của c đối xứng qua trục d. Khi đó 
hiển nhiên A nắm giữa B và C’. 

Với mọi M e d , ta có MC = MC và 
MB + MC = MB + MC' > BC' 

Mà BC' = AB + AC' = AB + AC 

Vậy MB + MC + BC > AB + AC + BC . Điều này 

chứng tỏ rằng, tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 



c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

Bài 2.15. Trong mặt phẳng Oxy, cho các đường tròn (Ci) và (C 2 ) lần lượt có phương trình: 

(Ci): ~x + y 2 - 4x + 5y + 1 = 0; (C 2 ): X + y 2 + lCỊy -5 = 0. Viết phươg trình ảnh của mồi đường tròn trên 
qua phép đối xứng trục Oy. 

Bài 2.16. Cho hai đường thẳng c, d và hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm c 
trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB là một cạnh đáy (không cần biện 
luận) 


Hình học 11 


9 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 

A. KIẾN THỨC CẰN NẮM 

1. Đinh nghĩa 

Cho điểm I. Phép biển hình biến điểm / thành chính nó, biển mỗi điểm M khác / thành M’ sao cho 
/ là trung điểm của MM’ được gọi là phép đối xứng tâm I. 

Kí hiệu : Đ/ 

Từ định nghĩa suy ra: Đi(M) = M’ <=> IM' = -IM 
Từ đó suy ra: 

■ Nếu M=ỉ thì M’ = / 

■ Nểu M không trùng với I thì Đ/(M) - M’<^> I là trung điểm của MM’ 

■ Đ/(M) = AT o Đị(M ) = M 

2. Tâm đối xứng của mốt hình 

Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến hình H thành chính nó. Khi 
đó //được gọi là hình có tâm đối xứng. 

3. Biểu thức toa đô 

Trong mặt phẳng Oxy, Cho điểm I = (a; b). Gọi M = ịx;y) và AÍ’ = Đ/(M) = (x y’) 

Trường hợp 1: Khi tâm đối xứng I trùng với gốc toạ độ ơ(0; 0) 

r V ’——Y 

Đo : M(x,y ) —> M '(x ', ỵ ') khi đó : < 

[y' = -y 

Trường hợp 2: Khi tâm đối xứng / (ữ, ỉ>) 

Đi : M(x,y) —> M'(x',y') khi đó: ị x 

[y' = 2b-y 

4. Các tính chất 
Phép đối xứng tâm 

Bảo toàn khoang cách giữa hai điểm bất kì; 

Biển một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho; 

Biển một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

B. BÀI TẬP 


Bài 4.1. Giả sử phép đối xứng tâm Đo biến đường thẳng d thành đường thẳng d\ Chứng minh 

a) Neu d không đi qua tâm đối xứng o thì d’ song song với d, o cách đều d và d’ 

b) Hai đường thẳng d và d’ trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua o. 


HD &Giải 

a) Kẻ OH _L cl (He d ) thì vì d không đi qua 
o nên H không trùng với o. Phép Đo(H) = 

H' thì o là trung điểm của HH' và biến 
đường thẳng d thành đường thẳng d’ 
vuông góc với OH' tại H’. Suy ra d và d’ 
song song, cách đều điểm o. 



H 


b) Neu d không qua o thì theo câu a), d’ // d nên d’ không trùng d. Neu d đi qua o thì mọi điểm 

_ Me d biến thành M'e d . Vậy d' trùng với d. _ 

Bài 4.2. Chỉ ra tâm đối xứng của các hình sau dây: 
a) Hình gốm hai đường thẳng cắt nhau 


Hình học 11 


10 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Hình gồm hai đường thẳng song song 

c) Hình gồm hai đường tròn bằng nhau 

d) Đường elip 

e) Đường hypebol 

HD &Giải 

a) Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường thẳng. 

b) Tâm đối xứng là những điểm cách đều hai đường thẳng 

c) Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tâm đường tròn 

d) Tâm đối xứng là trung điểm nối hai tiêu điểm của elip. 

e) Tâm đối xứng là trung điểm nối hai tiêu điểm của hypebol. 

Bài 4.3. Trong mặt phang Oxy, cho điểm A(-l; 3) và đường thẳng d có phương trình X - 2y + 3 =0 . Tìm 
ảnh của Avầd qua phép đối xứng tâm o. 

HD &Giải 

, ị ỵ ' — — ỵ 

Gọi A’ = Đo(A) = (x’; /)• Theo biếu thức toạ độ, ta có 1 . Vậy A’(l; -3) 

[y'=-y 


Gọi d’ = Đo(d) 

Cách L Lấy một điểm tuỳ ý M(x; y)e d. Khi đó ta có Af = Đo(A7) = (x’; y’X nên thay X - - x’, y = - y’ 
vào phương trình của d. Ta có ảnh của d qua phép đối xứng tâm o là ứf’: X - 2y - 3 = 0. 

Cách 2. Lấy điểm B(-3;0)e d . Khi đó B' = Đo(B) = (3;0) thuộc d’ 

d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm o nên d’ song song hoặc trùng với d. Do đó d’: X - 2y + c = 0 
B'e d' suy ra c = - 3. Vậy d’: X - 2y - 3 = 0. 

Cách 3. Lấy hai điểm phân biệt M, N thuộc d và xác định ảnh của nó qua phép đối xứng tâm o, khi đó 
đường thẳng d’ qua hai điểm M’ và V’. 

Bài 4.4. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho hai điểm 7(1; 2), M(-2; 3), đường thẳng d 
có phương trình 3x - y + 9 - 0 và đường tròn (C): X 2 + y 2 + 2x - 6y + 6 = 0. Hãy xác định toạ độ điểm M\ 
phương trình đường thẳng d’ và đường tròn (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d, (C) qua: 

a) Phép đối xứng qua gốc toạ độ 

b) Phép đối xứng qua tâm I 

HD 2sGiải 

a) Gọi M\ d\ (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng qua o. Dùng biểu thức toạ độ 
của phép đối xứng qua gốc toạ độ o ta có: 

M’(2; -3), phương trình của d’: 3x - y - 9 - 0, phương trình đường tròn (C’): X + y 2 - 2x + 6y + 6 = 0 

b) Gọi M\ </’, (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng tâm I. Dùng biểu thức toạ độ 
của phép đối xứng qua tâm I ta có: M\ 4; 1) 

Vì (7’ song song với d nên d’: 3x - y + c - 0, lấy điểm MO; 9) thuộc d. Khi đó ảnh của N qua phép đối 
xứng tâm / là M(2; -5) thuộc d\ Từ đó suy ra c = -11 
Vậy d’: 3x -y - 11 = 0. 

Đường tròn (C) có tâm /(-1; 3) và bán kính R = 2. Ảnh J qua phép đối xứng tâm I là /’ (3; 1). Vậy 

phương trình (C’): (x - 3) 2 + (y - l) 2 = 4 _ 

Bài 4.5. Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng d có phương trình X - 2y + 2 = 0 và d’ có phương trình X 
- 2y - 8 = 0. Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d’ và biến trục Ox thành chính nó. 

HD aiGiải 

Giao điểm của d và d’ với Ox là A(-2; 0) và A’(8; 0). Gọi I(a; b) là tâm của phép đối xứng 

4/ , ls ,, . fx’-2 a-x Í8 = 2ữ + 2 íữ = 3 

Ta có Đi : A(x, y) -» A (x ,ỵ ) khi đó : < <=4> • _ _ L 

[y' = 2b-y [o = 2ồ + 0 [b = 0 

Vậy phép đối xứng qua tâm 1(3; 0) là phép cần tìm. 

Bài 4.6. Cho đường tròn (0,R) và hai điểm A, B cố định. Với mồi điểm M, ta xác định điểm M’ sao cho 
MM' = MA + MB . Tìm quỳ tích điểm M’ khi M chạy trên (0,R). 

HD 2sGiải 

Gọi I là trung điểm của AB thì I cố định và MA + MB - 2 MI. 


Hình học 11 


11 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 























Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

Bởi vậy, MM ' = MA + MB «=> MM ' = 2MỈ nghĩa là I là trung điểm của MM’ hay Đi(M) = M’ 

Vậy khi M chạy trên đường tròn (0,R) thì quỳ tích M’ là ảnh của đường tròn đó qua Đi 
Nếu ta gọi O’ điểm đối cứng của o qua điểm I thì quỹ tích của M’ là đường tròn (0’,R). 


M 



Bài 4.7. Cho hai điểm B, c cố định trên đường tròn (O, R) và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. 
Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC nằm trên một đường tròn 
cố định. 


HD &Giải 


Ta vẽ đường kính AM của đường tròn. Khi đó 
BH // MC ( vì cùng vuông góc với AC), và CH 
// BM (vì cùng vuông góc với AB) hay BHCM 
là hình bình hành 

Neu gọi I là trung điểm của BC thì I cũng là 
trung điểm của MH. 

Vậy phép đối xứng qua điểm I biến M thành H 
Khi A chạy trên (O, R) thì M chạy trên đường 
tròn (O; R). Do đó, H nằm trên đường tròn là 
ảnh của đường tròn (O, R) qua phép đối xứng 
tâm I. 



c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 4.8. Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục gíc đều, hình nào có tâm đối 
xứng ? 

Bài 4.9. Tìm một hình có vô số tâm đối xứng 

Bải 4.10 . Cho tứ giác ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm D. 

Bải 4.11 . Chứng minh rằng trong phép đối xứng tâm I nếu điểm M biển thành chính nó thì M phải trùng 
với I. 

Bải 4.12 . Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm 1(2; -3) và đường thẳng d có phương trình 3x + 2y - 1 = 
0. Tìm toạ độ điểm I’ và phương trình của đường thẳng d’ lần lượt là ảnh của I và đường thẳng d qua 
phép đối xứng tâm o. 

Bải 4.13 . Cho đường tròn (0;R), đường thẳng A và điểm I. Tìm điểm A trên (0;R) và điểm B trên A sao 

cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


Hình học 11 


12 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§5. PHÉP QUAY 


A. KIẾN THỨC CẰN NẮM 

1. Đinh nghĩa 

Trong mặt cho một điểm o cố định và góc lượng giác (p không đổi. Phép biển hình biển điểm o 
thành chính nó, biến điểm M khác o thành điểm M’ sao cho OM = OM’ và góc lượng 
{OM, OM ') = <p được gọi là phép quay tâm o góc quay <p. 

Điểm o gọi là tâm quay, ẹ gọi là góc quay. 

- Kí hiệu: Q (0 v] hoặc Ql 

Chiều dương của phép quay <2( 0 theo chiều dương của đường tròn lượng giác. Ngược lại là 
chiều âm và còn kí hiệu Qị 0 ^ 

Nhân xét: 

■ Phép quay tâm o, góc quay Ọ = JĨ + klĩĩ, k e z chính là phép đối xứng tâm o 

■ Phép quay tâm o, góc quay (Ọ = k2ĩĩ,ke z, chính là phép đồng nhất. 

2. Tính chất 
Phép quay 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biển một đường thẳng thành đường thẳng; 

Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính; 

Chứ ý; Giả sử phép quay tâm I góc quay <p biến đường thẳng d thành d’. Khi đó: 


, # 4 
■ Nêu 0 < (p < — thì góc giữa d và d’ băng (p 


, K i 

■ Nêu —< (p < 7t thì góc giữa d và d’ băng 7t - (p 

3. Biếu thức toa đô của phép quay. 

Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Oxy, xét phép quay Qụ ^ 

Trường hợp 1: Khi tâm quay I trùng với gốc toạ độ O: 

\x' - xcosọ-yúxưp 


Q [0ọ ỳM{x,y)^M\x\y') khi đó: 

Nhận xét: 


[y' = xsinỹ>+y cosỹ> 


© Q, 0] \M{x,y)->M'{x',y') khi đó : 


© Ổị ơ _ 90 „| : M{x,y) —> M'(x',y') khi đó : 
Trường hợp 2: Khi tâm quay / ( x () , y ữ ) 


\x' = -y 

[.y' = x 

ịx' = y 
\y' = -x 


Q(i,ọ) - M (x,y)^ M'{x',y') khi đó : 


Ị X x 0 = (x - x 0 ) cos <p-(y- y ữ ) sin ẹ 
[yy 0 =(x-x 0 ) sin (p+{y- y 0 ) cos (p 


B. BÀI TẬP 


Bài 5.1 . Cho hình vuông ABCD tâm o. 

a) Tìm ảnh của điểm c qua phép quay tâm A góc 90°. 

b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm o góc 90°. 


Hình học 11 


13 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 












Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) 


HD &Giải 

Gọi E là điểm đối xứng với c qua tâm D. b) Q . JB) = c,0, n TC) = D . Vậy ảnh 

Khi đó Qị ẠC) - E } 1 y 

r ’ 90 ) của đường thăng BC qua phép quay tâm 

o góc 90° là đường thẳng CD. 



A B 


Bài 5.2. Cho phép quay Q tâm o với góc quay (Ọ và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh d’ của d 
qua phép quay Q . 

HD 2&Giải 

Ảnh của đường thẳng d qua phép quay Qị 0 có thể dựng như sau: 

Cách L Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d, rối dựng ảnh A’, B’ của chúng. Đường thẳng d’ là đường 
thẳng đi qua A’ và B\ 

Cách 2 . Trong trường hợp d không đi qua o. gọi H là hình chiếu vuông góc của o trên d, dựng H' là ảnh 
của H. Đường thẳng vuông góc với OH' tại H' chính là ảnh d’ của d. 


Từ cách dựng trên, ta suy ra: Phép quay với góc quay ±-f biên đường thăng d thành đường thăng d’ 


vuông góc với d. 

Bài 5.3. Cho hình vuông ABCD tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, OA. Tìm ảnh của tam 
giác AMN qua phép quay tâm o, góc quay 90°. 

HD 2&Giải 


Xét phép quay 

o lo. : A —> D,M —> AT => Q _. : N —ỳ N' .N 

90 °) ự), 90 °) 

là trung điểm của OA thì N’ là trung điểm của 
OD. Suy ra: Q . () : A AMN -» A DM 'N ’ và 

J ^( 0 , 90 °) 

AAMN = ADM' N' 


A M B 



Bài 5.4. Cho hai tam giác vuông cân OAB và OA’B’ có chung đinh o sao cho o nằm trên đoạn thẳng 
AB’ và nằm ngoài đường thẳng A’B. Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác OAA’ và OBB’. 
Chứng minh GOG’ là tâm giác vuông cân. 

HD 2&Giải 


. 71 4 

Gọi Q là phép quay tâm o, góc quay -ị ( băng 

góc lượng giác (OA,OB)). 

Khi đó ă AA) = B,Q, AA') = B'. Do đó 


0 ,- 


o;- 


Q, AOAA ') = OBB'. 


0 ,- 


Bới vậy, Q, _ẬG) = G'. Suy ra OG = OG’ và 


0 .- 


GOG' = 


71 


B 



Vậy GOG’ là tam giác vuông cân tại đỉnh o. 

Bài 5.5. Cho ba điểm thẳng hàng A, B, c, điểm B nằm giữa hai điểm A và c. Dựng về một phía của 


Hình học 11 


14 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


đường thẳng AC các tam giác đều ABE và BCF. 

a) Chứng minh rằng AF = EC và góc giữa hai đường thẳng AF và EC bằng 60° 

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AF và EC. Chứng minh tam giác BMN đều. 

HD 2s.Giải 


a) Xét phép quay Q iB 6q0) , khi đó : 


F 


Q n . :£->A,C->F 

^( 5 , 60 °) 

=> 0 _ : EC —> AF . Suy ra EC = AF và 

^(0,60°) J 

(EC,AF) = 60°. 

b) Ta có Q 60 „ : IV —> M, N là trung điểm 

của EC và M là trung điểm của AF. 

Nên BN = BM và NBM = 60°. Do đó BMN là 
tam giác đều. 



Bài 5.6. Cho lục giác đều ABCDEF, o là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB. 

a) Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm o góc 120° 

b) Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60° 


HD aiGiải 


a) 

Qi _> :F—>B,A—>c,5—>D=> Q, _, :7 —>7 

^(0,120°) ^(o, 120°) 

với J là trung điểm của CD. 

Vậy ÔL „„ 0, : A AIF -> A CJB 

b) Phép quay tâm E góc 60° biển A, o, F lần lượt 

thành c, D, o. Vậy Q, : A AOF -> A CDO 

^(£, 60 °) 



Bài 5.7. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và 
gọi o, p, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng. 

a) Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng DOP là tam giác vuông cân đinh D 

b) Chứng minh AO vuông góc với PQ và AO = PQ. 

HD 2&Giải 


a) Xét phép quay Q, , : M —> A, B —> / . Do đó MB bằng và vuông góc với AI 


(c,90 


Trong tam giác ABM, có DP song song và bằng nửa BM và trong tam giác BAI có DO song song và 
bằng nửa AI. Từ đó suy ra DP bằng và vuông góc với DO. Hay tam giác DOP vuông cân tại D. 
b) Xét phép quay <2| ữ 90 oỊ : o —» p, A — > Q . Do đó OA bằng và vuông góc với PQ. 


N 



Hình học 11 


15 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




















Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

cân tại A. Gọi I, M và J theo thứ tự là trung điểm của EB, BC và CF. Chứng minh rằng tam giác IJM là 
tam giác vuông cân. 


HD &Giải 

Xét phép quay tam A góc quay 90°. 

Q, : E — > B,c —> F .Từ đó suy EC = BF và 

^(/ 1 , 90 °) 3 

EC ±BF 

Vì IM là trung bình của tam giác BEC nên IM // 

EC và IM-^-EC 
2 

Tương tự, ta có MJ // BF và MJ = ^BE . Từ đó 

suy ra IM = MJ và IM _L MJ 

Vậy tam giác IMJ là tam giác vuông cân tại M. 



Bài 5.9. Cho nửa đường tròn tâm o đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía 
ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố định. 


HD &Giải 

Xét phép quay tâm B góc quay 90°. Khi đó 
<2ị fi 9o0 j (A) = E . Khi A chạy trên nửa đường tròn 

(O), E chạy trên nửa đường tròn (O’) là ảnh của 
nửa đường tròn (O) qua phép quay tâm B, góc 
quay 90°. 



Bài 5.10. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác đó các hình vuông ABEF và ACIK. Gọi 
M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với FK và AM = — FK . 


HD &Giâi 

Gọi D là ảnh của B qua phép đối xứng tâm A. Khi 
đó AD = AB = AF và AD 1 AF 
Xét Q : D -> F,c -» K . Do đó DC = FK và 

DC ±FK 

Vì AM là đường trung bình của tam giác BCD nên 

AM // CD và AM = ịcD 

2 E 

Vậy AM vuông góc với FK và AM - ^ EK 

Bài 5.11. 

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho phép quay tâm o góc quay —. 
' '' .. 4 

Tìm ảnh qua phép quay Q ^ của: 

l 0 vj 

a) Điểm A(2, 2) b) Đường tròn (C): (x - l) 2 + y 2 = 4 

HD ^Giải 

Biểu thức toạ độ của phép quay Q, , : M{x,y) — > M \x ’,y ') là: 

l°’4 



Hình học 11 


16 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ịx' = xcosỹ>-ysinỹ> 
1 y' = xúnọ+y cosọ 


<=> { 


, # . 7t 

X = X cos — — V sin — 
4 ' 4 

, . X . X 

V =xsin — + VCOS — 

4 4 


<=> \ 


■ = o (*-y) 


2 

,•=1, 


y ’ = ^(x + y) 


a )Qf X : A(2,2)’(*',/) thì 


ơ, 4 


- = ệ{ 2 - 2 ) u = 0 




>”=y(2+2) 


b) Đường tròn (C) có tâm 1(1, 0) và bán kính R = 2. Q, X : 7(1,0) —> l\x\y'Ỵ,Qị ,:(C)—>(C') 

°’4 °’4 


với (C’) là đường tròn tâm 7' 


V2 V2 
~T’T~ 


và có bàn kính R’ = 2. Vậy (C’): 


r ^ 

2 

r S) 

X -— 

2 

V / 

+ 

1 04 

1 


= 4 


Bài 5.12. 


Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho phép quay Q 


0 4 


a) Viết biểu thức toạ độ của phép quay đó. 

b) Viết phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 - 6x + 6y + 14 = 0 qua phép 

quay& ĩV 


c) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d:x + y- 2 = 0 qua phép quay Q 


0 ,- 


HD &Giải 

a) Biểu thức toạ độ của phép quay Q : M(x,y) —> M\x',y') là: 

ơ, 4 


Ị x' = xcos^-ysinộ? 
1 y ' = X sin ọ+ycosọ 


<=> 1 


, 7t . n 

X - X cos — - y sin — 
4 ' 4 


<=> < 


, . n . 71 

y =xsin —+ VCOS — 
4 4 


y' = ^y(x+y) 

b) đường tròn (C) có tâm 1(3, -3) và bán kính R = 2, nên Q, X : /(3,-3) —> I '(x',y') 


V 2 /_X 


•-Ậ 


0, 4 


Do đó Ị'ị3y/2,oj . Vậy: Q , : (C) —»(C'), với (C’) có tâm I’ và bán kính R’ = 2 là: 

l°’v 

Vậy (C’): (x-ĩsỉỉ^ 2 +y 2 =4 


c) Lấy điểm M( 1; 1)e d và OM _L d . Gọi M’ là ảnh của M quay phép quay Q, x thì M’ị 0; V 2 j 

\°a) 

Từ đó suy ra d’ phải qua M’ và vuông góc với OM’. 

Vậy phương trình của d’: y = yj2 

c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

Bài 5.13. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình X + y - 2 - 0. 
Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm o góc 90°. 

Bài 5.14. Cho hai tam giác đều OAB và OA’B’ có chung đinh o. Gọi c và D lần lượt là trung điểm của 
các đoạn thẳng AA’ và BB’. Chứng minh rằng OCD là tam giác đều. 

Bài 5.15, Trong mặt phang Oxy, cho điểm A(2;2) và các đường thẳng dp X + y - 2 = 0, d 2 : X + y - 8 = 0. 
Tìm toạ độ các điểm B và c lần lượt thuộc di và d 2 sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 


Hình học 11 


17 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






















Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Đinh nghĩa 

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Nhận xét: 

■ Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép 
dời hình 

■ Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình cũng là một phép dời 
hình. 

2. Tính chất Phép dời hình: 

Biến ba điểm thằng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm đó; 

Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
nó; 

Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó; 

Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kinh. 

3. Hai hình bằng nhau 

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. 

B. BÀI TẬP 


Bài 6.1. Trong mặt phẳng Ọxy, cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-l;3). 

a) Chứng minh rằng các điểm A’(2;3), B’(5;4) và C’(3;l) theo thứ tự là ảnh của A, B và c qua phép quay 
tâm o góc -90°. 

b) Gọi tam giác AiBiCi là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên 
tiếp phép quay tâm o góc -90° và phép đối xứng qua trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác AiBiC]. 

HD &Giải 

a) Ta có OA - (-3;2),ƠA' = (2;3) và OA.OA' - 0. Từ đó suy ra góc lượng giác (OA; OA’) = - 90° . 

Mặt khác ta có OA - OA' - VẼ3 . Do đó phép quay tâm o góc 90° biến A thành A’. Các trường 
hợp khác tương tự. 

b) Gọi AiBiCi là ảnh của tam giác A’B’C’ qua phép đối xứng trục Ox. Khi đó Ai(2; -3), Bi(5; -4), 


Cị(3; -1). _ 

Bài 6.2. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, o, I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, 
DA, KF, HC, KO. Chứng minh rằng hình thang AEJK và FOIC bằng nhau. 


HD ỉsGiải 


Gọi G là trung điểm OF. Phép đối xứng qua 
đường thẳng EH biến hình thang AEJK thành hình 
thang BEGF. 

Phép tịnh tiến theo vectơ EO biến hình thang 
BEGF thành hình thang FOIC. Nên hai hình thang 


AEJK và FOIC bằng nhau. 



Bài 6.3. Chứng minh rằng: Neu một phép dời hình biển tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì nó cũng 
biển trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A’B’C’. 

HD &Giải 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC và G, G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác 
ABC và A’B’C’. 

Gọi phép dời hình đó là F. Ta có F(AB) = A’B’, F(BC) = B’C’. Khi đó F(M) = M'e A'B',F(N)eB'C' 
Vậy F biến trung tuyến AM, CN của tam giác ABC tương ứng thành các trung tuyến A’M\ C’N’ của tam 
giac A’B’C . 


Hình học 11 


18 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Từ đó suy ra F biến trọng tâm G của tam giác ABC thành trọng tâm G’ của tam giác A’B’C’ là giao điểm 
của A’M và C’N’. __ 

Bài 6.4. Chứng tỏ rằng hai hình chữ nhật cùng kích thước ( cùng chiều dài và chiều rộng) thì bằng nhau. 

HD 2aGiải 


Giả sử hai hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có AB = CD = A’B’ = C’D\ AD = BC = A’D’ = B’C’. 
Khi đó ABC và A’B’C’ là hai tam giác vuông bằng nhau, do đó có phép dời hình F: AABC —» AA' B 'C' 
và F biến trung điểm o của AC thành trung điểm O’ của A’C’. Nhưng vì o và O’ lần lượt là trung điểm 
của BD và B’D’ nên F cũng biến D thành D’. 

Vậy F biến ABCD thành A’B’C’D’, nên theo định nghĩa, hai hình chữ nhật đó bằng nhau. 

Bài 6.5. Cho hai hình bình hành. Hãy vẽ một đường thẳng chia mồi hình bình hành đó thành hai hình 
bằng nhau. 


HD 2s.Giải 


Một đường thăng đi qua tâm o của hình bình hành 
thì chia hình bình hành đó thành hai phần bằng 
nhau, vì phép đối xứng qua tâm o sẽ biến phần 
này thành phần kia. 

Ta xét hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D' lần 
lượt có tâm 0,0’. 

Ta có o, O’ lần lượt là tâm đối xứng của hình 
bình hành ABCD và A’B’C’D’ nên đường thẳng 
bất kì qua tâm thì chia hình bình hành đó thành hai 
hình bằng nhau. 


Suy ra: Đường thăng 00’ chia môi hình bình 
hành ABCD và A’B'C’D' thành hai hình bằng 
nhau. 


A c 



c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 


Bài 6.6. Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho v(2;0) và điểm M (1; 1). 

a) Tìm toạ độ điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 


phép đối xứng trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ V. 
b) Tìm toạ độ điểm M” là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 

phép tịnh tiến theo vectơ V và phép đối xứng trục Oy. 

Bài 6.7 . Trong mặt phang Oxy, cho vectơ v(3; 1) và đường thẳng d có phương trình 2x - y = 0. Tìm ảnh 
của d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc 90° và phép tịnh tiến 


theo vectơ V. 


Hình học 11 


19 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§7. PHÉP VỊ Tự 


1 . 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

Đinh nghĩa 

Cho một điểm o cố định và một số k không đổi, k & 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành 
điểm M’ sao cho OM ' = kOM đựơc gọi là phép vị tự tâm o tỉ số k. 

Kí hiệu: V ,. Như vậy v; • M -» M' <=> ỠM' = kỠM 

(Ơ,Ẩ:) • J ( 0,k ) 


Nhân xét 

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 

Khi k> 0, M và M’ nằm cùng phía đối với o. 

Khi k < 0, M và M' nằm khác phía đối với o. 

Khi k = - 1, M và M’ đối xứng với nhau qua tâm o nên V (0 u = Đo 
Khi k= 1, thì M = M' nên phép vị tự là phép đồng nhất 

- V (M) = M'**V (M') = M 

( 0 , 1 ) 

k 

2. Các tính chất của phép vi tư 

a. Đinh lí 1 . Neu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M vầN lần lượt thành hai điểm M’ và /V’ thì: 
M'N' = kMN và MN = \k\MN 

b. Phép vi tư tỉ số k: 

Biển ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy; 

Biển một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng 

đã cho, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài nhân lên với |k|; 

Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho và tỉ số đồng dạng là |k|, biến góc 
thành góc bằng nó; 

Biển một đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính |k| .R. 

3. Biểu thức toa đô. 

Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho phép vị tự V với I (x 0 ,y 0 ) 


Tacó: V uk) :M(x,ỵ)^M'(x',ỵ')^IM' = kIM^\ X ' k * + ạ 

[y =ky + ạ-k)y 0 

, ị x' = kx 

Khi 1 = 0 ta có biêu thức tọa độ: < 

\y' = b' 

__ B. BÀI TẬP _ 

Bài 7.1. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 4 = 0. 

a) Hãy viết phương trình đường thẳng di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = 3. 

b) Hãy viết phương trình đường thẳng d 2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-l;2) tỉ số k = — 2 

HD aiGiải 

a) Lấy hai điểm A(0; 4) và B(2; 0) thuộc d. Gọi A\ B’ theo thứ tự là ảnh của A và B qua phép vị tự 
tâm o tỉ số k = 3. Kh i đó A’(0; 12) và B’(6; 0). di chính là đường thẳng qua hai điểm A’ và B’ 
nên có phương trình 2x + y - 12 = 0. 

b) Vì d 2 // d: 2x + y - 4 = 0 nên d 2 : 2x + y + c = 0. Lấy điểm A(4; 0) thuộc d và gọi A' -Vụ _ 0 j(4). 


Khi đó ta có A'(-3;-2)e d 2 nên suy ra c = 8. Vậy d 2 : 2x + y + 8 = 0. 

Bài 7.2 . Trong mặt phang Oxy, cho phép vị tự tâm 1(1; 3), tỉ số k = - 2 . Tìm ảnh của các đường sau qua 
phép vị tự v u k) 

a) Đường thẳng d:2x + y- l = 0 

b) Đường tròn (C): (x - 2) 2 + (y + l) 2 = 3 


Hình học 11 


20 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


c) Parabol (P): y = X - 3x + 2 


HD 2&Giải 


V ựk) : M{x,y) —> M'(x',y') có biểu thức toạ độ: 


\x' - -2x + 3 
[y' = -2ỵ + 9 : 


-x'+3 


X - - 


y = - 


-y'+ 9 


(*) 


a) V (Ị k) : M(x,y)e d —» M'(x',y')e d' . Thay (*) vào phương trình của d, ta có:2x’ + y’ - 13 = 0 
Vậy phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua V u k) là: 2x + y - 13 = 0. 

Cách khác : Lấy điểm M(0,l)e d , V ự k) : M(0,l)e d —> M'(3,7)e d' 

Vì phép vị tự biến đường thẳng d thành d’ song song hoặc trùng với d nên d’:2x + y + c = 0và M' e d 
nên ta có c - 13. Vậy d’: 2x + y - 13 = 0. 

b) V ự k) .M(x,y)e (C) ^M'(x',y')e (C'). 

Thay (*) vào phương trình đường tròn (C) ta có: (x’ + l) 2 + (y’ - ll) 2 = 12 
Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + l) 2 + (y - ll) 2 = 12 

Cách khác : Tâm và bán kính của (C): J(2, - 1), R = V3 
v u k) : J(x, y) e (C) —> J \x ',y ') e (C') => / '(-1,1 V),R 1 = 2^3 
Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + l) 2 + (y - ll) 2 = 12 

c) V ơk) : M(x,y)e (P) —> M'(x\y')e (P'). Thay (*) vào phương trình (P), ta có : y' = ~^(x'Ý +-^~ 


1 2 19 

Vậy phương trình (P’): y X +-^- 

Bài 7.3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình (x- 3 ) + (y +1) = 9. Hãy viết 

phương trình của đường tròn (C’> là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 1(1; 2) tỉ số k = - 2. 

HD SLGiải 

Đường tròn (C) có tâm J(3; -1) và bán kính R = 3. Gọi J' = Vụ 2 j(/) nên J’(-3; 8). 

Do vậy đường tròn (C’) có tâm là J’ và bán kính R' = I—2|.3 = 6 . 

Vậy (C’): (x + 3) 2 +(y-8) 2 =36 

Bài 7.4. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn (C): X 2 + y 2 - lOx - 8y + 14 = 0 và (C’): X 2 + y 2 + 2y 
-11=0. Xác định phép vị tự biển đường tròn (C) thành đường tròn (C’). 

HD &Giải 

Phương trình đường tròn (C) có tâm và bán kính: Ii(5, 4), R t = 3\Ỉ3 và đường tròn (C’): h(0, - 1), 

R 2 = 2 V 3 . 

f JC 1 — kx (1 — k)x 

Xét V : M(x,y)e (C) —> M\x', y')e (C) có biểu thức toạ độ là ị 

[y' = ky + ạ-k)y 0 


Trong đó I(x 0 , yo) là tâm vị tự. Ta có R 2 =1^1^ ^>k = ± : 


, 2 1 
X =—X + — X Q 

• Khi k = =- thì ta có: ị 3 3 và V (I k) : /ị(5;4) e (C) -» /, (0,1) e (C') 

v’4v + ^0 


Nên ta có: 


x 0 =-10,y 0 =-11. Vậy phép vị tự có I(-10, -11) và 



biến (C) thành (C’). 


Hình học 11 


21 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Khi k thì ta có: 
3 


- 2 5 và V ụk) v u k) : /, (5; 4) e (O -> / 2 (0,1) e (C •) 


Nên ta có: x ữ =2,y 0 =ì. Vậy phép vị tự V 


có 1(2, 1) và k = - 


2 

3 


biến (C) thành (C’). 


Bài 7.5. Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 3) 2 = 1 và 
(C’):(x-3) 2 + (y-4) 2 = 4. 

Xác định phép vị tự biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’). 


HD aiGiải 

Phép vị tự biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’) là: 

• Tâm vị tự I(-2, 3) và tỉ số vị tự k = 2 

* Tâm vị tự 1(2, 3) và tỉ số vị tự k = - 2 _ 

Bài 7.6. 

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC và AB. Chứng minh rằng có 
một phép vị tự biến tam giác ABC thành tam giác MNP. 

HD &Giải 


Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, khi đó: GM = -^GA,GN = ^ GB,GP = -^GC . Suy ra, phép vị tự 
tâm G, tỉ số k--^~ biến tam giác ABC thành tam giác MNP. 


A 



Bài 7.7. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự 

.. , X 7 1 

tâm H, tỉ sô k = —. 

2 


HD aiGiải 

Ảnh cúa tam giác A, B, c qua phép vị tự V, n là 

K) 

A\ B’ và C’ lần lượt là trung điểm các cạnh HA, 

HB, HC. Vậy V f ,:(AABC)->AA'B'C' 


A 



Bài 7.8. Tam giác ABC có hai đỉnh B,c cố định còn A chạy trên đường tròn (0,R) cố định không có điểm 
chung với đường thẳng BC. Tìm quỳ tích trọng tâm G của tam giác ABC. 

HD &Giải 

Gọi I là trung điểm BC thì I cố định. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi /ơ = —/A . 


Như vậy, phép vị tự tâm I tỉ số ^ biến điểm A thành điểm G 

Từ đó, suy ra khi A chạy trên đường tròn (0,R) thì quỳ tích G là ảnh của đường 

tròn đó qua phép vị tự V, tức là đường tròn (0’,R’) mà 10' = —10 và R' = — R 


Hình học 11 


22 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 7.9. Cho tam giác ABC với trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp o. Chứng minh 

rằng GH = -2GO ( như vậy khi ba điểm G, H, o không trùng nhau thì chúng cùng nằm trên một đường 
thằng, được gọi là đường thẳng ơ-le). 


HD &Giải 

Gọi A\ B’ và C’ lần lượt là trung điểm của các 
cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. 

Ta có OA' 1 BC mà BC // B’C’ nên OA' ±B'C'. 

Tương tự, ta cũng có OB' _L A' c '. Vậy o là trực 
tâm của tam giác A’B’C’. 

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên 

GẢ = -2 GÃ',GB = -2GB' và GC = -2GC' . Bởi 
vậy phép vị tự V {G _ 2] : A A'B'C' —> A ABC 

Điểm o là trực tâm của tam giác A’B’C’ nên 
V (G _ 2 j : O — > H => GH - -2GO . Điểu này chứng 



tỏ ba điểm G, H. o thẳng hàng. 

Bài 7.10. 

Cho tam giác ABC và điểm M thuộc cạnh AB. Qua M vẽ các đưòng thẳng song song với trung tuyển 
AAi và BBi cắt BC, CA tại p và Q. Tìm quỷ tích các điểm s sao cho tứ giác MPSQ là hình bình hành. 

HD 2aGiải 


Gọi E, F lần lượt là giao điểm của MQ, MP với 
AAi và BBi, G là trọng tâm tam giác ABC. Khi 
đó: 


Khi M thuộc cạnh AB thì s thuôc đoạn AiBi là 
nảh của AB qua V, N 


ME _MQ ME _ BG 
BG BB t ÃĨQ BB^ 

Tương tự: ME - 


= ị^>ME = ịMQ 

3 3 


Ta có :MG = ME + EG = ịMQ + ịMP = ịMS. 

3 3 3 


Suy ra: GS = ——GM. Do đó: s là ảnh của M qua 


phép vị tự tâm G, tỉ số k = -j- 


Vậy quỹ tích s là đoạn thẳng AiBi. 



C. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 


Bài 7.11, Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: X + 2y + 4 = 0. 

a) Hãy viết phương trình đường thẳng di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 3 


b) Hãy viết phương trình đường thẳng d 2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm 1(1 ;2) tỉ số k 


1 


2 


Bài 7.12 . Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình ịx -2) +(y + 3 ) = 16 . Hãy viết 
phương trình của đường tròn (C’> là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 1(1; 2) tỉ số k = - 2. 


Hình học 11 


23 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG 


A. KIẾN THỨC CẦN NẤM 

1. Đinh nghĩa 

Phép biến hình F gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) nếu với hai điểm bất kì M, N và ảnh M’, N’ 
tương ứng của chúng, ta luôn có M’N’ = k.MN 
Nhân xét: 

Phép dời hình là phép đồng dnạg tỉ số 1. 

Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số ịkị 

Neu thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng. 

Mọi phép đồng dạng F tỉ số k đều là hợp thành của một phép vị tự V tỉ số k và một phép dời hình 
D. 

2. Tính chất 

Phép đồng dạng tỉ số k: 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy; 

Biến một đường thẳng thành một đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn 
thẳng; 

Biển tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho và , biển góc thành góc bằng nó; 
Biển một đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R. 

Đăt biêt : Phép đồng dạng có một điểm kép o duy nhất là tích giao hoán của một phép vị tự và một phép 
quay có cùng tâm o. khi đó, kí hiệu: Z (ok íp] = Q {oọ yV (ok) = V (0Ji yQ {0ọ y o được gọi là tâm đồng dạng. 

3. Hình đồng dang 

Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia 

4. Biểu thức toa đô của phép đồng dang Zụ k y 


Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, cho phép đồng dạng Zụ k y và M(x; y) 
Gọi M\x';ỵ') = Z (ikọ) (M) 


Khi tâm I trùng với gốc toạ độ o, toạ độ điểm M’ là 


Khi tâm l(x 0 ,y 0 ), toạ độ điểm M’ là 


ịx — X Q = kị(x 


ịx' = k (x cos ọ- y sin ộ?) 
y' = k(xsinỹ> + y COSÍ2?) 

- x ữ )cos(p-(ỵ - ỵ 0 ) sin ộ?j 

- x () ) sin + (ỵ - ỵ 0 ) cos 


B. BÀI TẬP 


Bài 8.1. Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, và J lần lượt là trung điểm cùa 
AD, BC, KC, và IC. Chứng minh rằng: 

a) Hai hình thang JLKI và IHAB đồng dạng với nhau. 

b) Hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng với nhau. 


HD ỉsGiải 


a) Gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm 
c, tỉ số 2 biển hình thang JLKI thành 
hình thang IKBA. Phép đối xứng qua 
đường thẳng IM biến hình thang IKBA 
thành hình thang IHAB. Do đó phép 
đồng dạng có được bằng cách thực hiện 
liên tiếp hai phép biến hình trên biển 
hình thang JLKI thành hình thang IHAB. 


Từ đó suy hai hình thang JLKI và 
IHAB đồng dạng với nhau, 
b) Tương tự: Phép đối xứng tâm I biển 
hình thang IHDC thành hình thang 

IKBA. Phép vị tự tâm c tỉ số ị- biến 

2 

hình thang IKBA thành hình thang 
JLKI. Do đó hai hình thang JLKI và 
IHDC đồng dạng với nhau. 


Hình học 11 


24 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 8.2. Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên 
tiếp phép vị tự tâm B tỉ số — và phép đối xứng qua đường trung trực của BC. 


HD 2s.Giải 


Gọi A\ C’ tương ứng là trung điểm của AB và 

BC. Phép vị tự tâm B, tỉ số ^ biến tam giác ABC 

thành tam giác A’BC’. Phép đối xứng qua đường 
trung trực cạnh BC biến tam giác A’BC’ thành 
tam giác A”CC’. Vậy ảnh của tam giác ABC qua 
phép đồng đó là tam giác A”CC’. 



Bài 8.3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình X + y - 2 = 0. Viế phương trình 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(- 

1, -1) tỉ số k - ì và phép quay tâm o góc -45°. 


HD 2aGiải 


Gọi dị là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-l, -1) tỉ số k = . Vì di song song hoặc trủng với d nên phương 

trình cúa nó có dạng: X + y + c = 0 

Lấy điểm M(l, 1) thuộc d, V, : M —> M' = Oe d l 


Vậy phương trình của dp X + y = 0. 

Ảnh của di qua phép quay tâm o góc -45° là đường thẳng Oy. 
Vậy phương trình của d’: X = 0 


Bài 8.4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: X = 2\íĩ . Hãy viết phương trình 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o 


í. , 1 

tỉ sô k = — 
2 


và phép quay tâm o góc quay 45°. 


HD 2aGiải 


Gọi di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = — thì phương trình của di: X - y/ĩ 

Gọi d’ là ảnh của di qua phép quay tâm o góc quay 45°. Lấy aỤ 2,0ị và ZỉỊV2,-V2 j thuộc dị thì ảnh 


của nó qua phép quay nói trên là A’(l,l) và B’(2,0) thuộc d\ 

Vậy phương trình d’: X + y - 2 = 0. 

Bài 8.5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 
k = -2 và phép đối xứng trục Ox. 

HD &Giải 

Dễ thấy bán kính của (C’) là R’ = 4. Tâm I’ của (C’) là ảnh của tâm 1(1,2) của (C) qua phép đồng dạng 
nói trên. V {o _ 2] : 7(1,2) -»/,(-2 -4) vàĐo*: /,(-2,-4)->/'(-2,4) 

Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + 2) 2 + (y - 4) 2 = 16 _ 

Bài 8.6 . Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Oxy, cho ọ = 45° và k = 2. 


Hình học 11 


25 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Viết biểu thức toạ độ của phép đồng dạng Z (o ; ^ 

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 3 = 0 qua phép đồng dạng 

Z (o,k,<p) ■ 


HD &Giải 

a) Phép đồng dạng Z [okọ] = Zị O ' 2A5 0 \ ■ M(x;y) -*M\x';y') 

r 1 \ r I — 


M’ có toạ độ là 


x' = 2Ịxcos45° -ysin45°) 
y ' = 2 Ịx sin 45° + y cos 45°) 


x' = yjĩ[x-y) 
y' = \Ỉ2(x + y) 


(*) 


b) z : M(x;y)e (C) ->M’(*’;y’)e (C’). Từ (*) ta có 


V 2 / , /\ 
x= 2 f\ x +y) 

'Ỉ2 /, 

y= 4 (* -y) 


thay vào phương trình 


đường tròn (C), ta có được: (x') 2 +(y') 2 -2^2x'-2\Ỉ2y'-\2 = 0 

Vậy phương trình đường tròn (C’): X 2 +y 2 - 2\Ỉ2x - 2 V 2 y -12 = 0 
Cách khác : Tâm và bán kính đường tròn (C) là 1(1; 0 ), R = 2 

Khi đó, ta có Z ( 0245 oị :/(l;0)e(C)^/'(V;y')e(C’)=>/'(V2;V2) vàR’ =2R = 4 

Vậy phương trình đường tròn (C’): ịx- \Ỉ2 j + Ịy - V 2 j =16 

Bài 8.7 . Trong mặt phang với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho điểm 1(1; 1) và đường tròn tâm I bán 
kính 2. Viết phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng 

cách thực họên liên tiếp phép quay tâm o, góc 45° và phép vị tự tâm o, tỉ số \Ỉ2 . 

HD j&Gịảỉ 

Phép đồng dạng Z [o k ọ) = Z (ơ ^ 4JŨ) : /(1; 1) -»/ \x V ’) 

:' = \Ỉ2 (xcos45° -y sin45°) 


I’ có toạ độ là 


x' = V2(xcos45 -ysin45 j ị x < = x _y 
y' = V2(xsin45 0 +ycos45°) b' = ^ + .v 


/'( 0 ; 2 ) 


Vậy phương trình của đường tròn tâm I bán kính 2 là phương trình đường tròn tâm I’(0; 2) bán kính 
2 V 2 . Phương trình đó là: X 2 + (y - 2) 2 = 8. 


Bài 8.8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, xét phép biến hình F biển mồi điểm M(x; y) 
thành điểm M’(2x - 1; - 2y + 3). Chứng minh F là một phép đồng dạng. 

HD &Giải 

Lấy điểm N(xq yi), thì điểm N’(2xi - 1; -2yi + 3) = F(N). Ta có 
M’N’ 2 = (2xi - 2x) 2 + c-2y 4 + 2y) 2 = 4[(xi - 2) 2 + (y, - y) 2 ] = 4MN 2 

Từ đó suy ra với hai điểm M, N tuỳ ý và M’, N’ lần lượt là ảnh của chúng qua F ta có M’N’ = 2MN. 

Vậy F là một phép đồng dạng với tỉ số đồng dạng là 2. _ 

Bài 8.9. Cho đường tròn (O), đường kính AB = 2 R. M là một điểm bất kì trên (O). Dựng hình vuông 
AMNP có các đỉnh theo chiều dương. Tìm quỳ tích các điểm N. 

HD &Giải 

V, a ^:M'->N 

Ta có AN = -ỊỈAM và góc (AM,AN) = 45° 

Phép quay 4 _ n . : M —> M' và phép vị tự ra: Z (a,42A5°) ^[a,4ĩ] 0 ^(a,45°) • M —■> N 

Vậy M thuộc đường tròn (O), đường kính AB = 


Hình học 11 


26 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


2R nên N thuộc đường tròn (O’) là ảnh của (O) điểm của cung AB và bán kính R'= 4ĨR 

qua phép đồng dạng _ () j có tâm O’ là trung 



Bài 8.10. Chứng tỏ rằng phép đồng dạng F biển tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì trọng tâm, trực 
tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC lần lượt thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác A’B’C\ 

HD 2aGiải 

Gọi D là trung điểm của BC thì phép đồng dạng F biến điểm D thành điểm D’ của đoạn thẳng B’C’và 
vì thế trung tuyến AD của tam giác ABC biển thành trung tuyến A’D’ của tam giác A’B’C\ Đối với 
hai trung tuyển còn lại cũng thế. Vì trọng tâm tam giác là giao điểm của các đường trung tuyến nên 
trọng tâm G của tam giác ABC biến thành trọng tâm G’ của A’B’C’. 

Gọi Ah là đường cao của tam giác ABC (H e BC ). Khi đó phép đồng dạng F biển đường thẳng AFI 
thành đường thẳng A'F1'. Vì AH _L BC nên A'H' L B'C'. Nói cách khác A'FF là đường cao của tam 
giác A’B’C’. Đối với hai đường cao còn lại ta cũng làm như thể. Vì trực tâm là giao điểm của các 
đường cao nên trực tâm của tam giác ABC thành trực tâm của tam giác A’B’C’. 

Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì OA = OB = oc nên nếu điểm o biến thành O’ 
thì 0’A’ = 0’B’ = 0’C’ = kOA = kOB = kOC. Do đó O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC. 


c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

Bài 8.12. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 
k = 2 và phép đối xứng trục Oy. 

Bài 8.13 . Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm 1(1; -3) bán kính 2. Viết phương trình ảnh của 
đường tròn tâm (I; 2) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiên liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 3 
và phép đối xứng qua trục Ox. 

Bài 8.14. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng dạng biến tam 
giác HBA thành tam giác ABC. 


Hình học 11 


27 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 












Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 


Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Tìm ảnh của tam giác AOF 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB 

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE 

c) Qua phép quay tâm o góc 120°. 

HD aiGiải 

a) Phép tịnh tiến theo vectơ AB biến tam 
giác AOF thành tam giác BCO 

b) Phép đối xứng qua đường thẳng BE biển 
tam giác AOF thành tam giác DOC 

c) Phép quay tâm o góc 120° biển tam giác 
AOF thành tam giác COB. 


Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(-l;2) và đường thẳng d: 3x + y + 1 = 0. Tìm ảnh của A 
và d 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ v(2; 1) b) Qua phép đối xứng trục Oy 

c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ d) Qua phép quay tâm o góc 90° 

HD 2sGiải 

Gọi A\ d’ lần lượt là ảnh của A và d qua các phép biển hình trên 

a) A’(l; 3) và d : 3x + y- 6 = 0 b) A’(l; 2) và d’: 3x-y - 1 = 0 

c) A’(l; -2) và d’: 3x + y - 1 = 0 _ d) A’(-2; -1) và d’: X - 3y - 1 = 0. _ 

Bài 3. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm 1(3; -2) và bán kính R = 3 

a) Viết phương trình của đường tròn đó. 

b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ v(-2; 1). 

c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng trục Ox. 

d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng gốc toạ độ. 

HD 2&Giải 

a) Phương trình đường tròn (C): (x - 3) 2 + (y + 2) 2 - 9. Gọi (C’) ảnh của đường tròn qua các phép 
biến hình trên. 

b) 71(0 -> (C) suy ra (C’>: (x - l) 2 + (y + l) 2 = 9. 

c) Đox (C) -» (C’>, suy ra (C’): (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 9. 

d) Đọ (C) -» (C»), suy ra (Ọ: (x + 3) 2 + (y - 2 Ý = 9. __ 

Bài 4. Cho hình chữ nhậ ABCD. Gọi o là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB, BC, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện 
liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng IJ và phép vị tự tâm B. tỉ số 2. 

HD aiGiải 

Phép đối xứng qua đường thẳng IJ biến tam giác phép đồng dạng trên biến tam giác AEO thành 

AEO thành tam giác BFO. Phép vị tự tâm B tỉ số 2 tam giác BCD. 

biến tam giác BFO thành tam giác BCD. Vậy 




Hình học 11 


28 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



















































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 5. Cho hai điểm A, B và đường tròn tâm o không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mồi 
điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN. 

a) Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định. 

b) Tìm quỳ tích trọng G của tam giác ABM. 

HD 2s.Giải 


a) Vì MN = AB không đổi, nên có thể xem N 
là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo 

vectơ AB . Do đó khi M chạy trên đường 
tròn (O) thì N chạy trên đường tròn (O’) là 
ảnh của (O) qua phép tịnh tiến theo vectơ 

ĂB. 

b) Gọi I là trung điểm của AB và G là trọng 


tâm của tam giác ABC thì IG - ^-/M 

J w lì , . _ . 

Vậy V ỉ,— biên điêm M thành điêm G. Từ 

V ^) 

đó suy ra quỳ tích điểm G là đường tròn ảnh 

„ , , J T 0 

của (O; R) qua phép vị tự V /,— . 



Bài 6. Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d song song với đường thẳng AB. Điểm c chạy trên 
đường thẳng d. Tìm tập hợp các trọng tâm của tam giác ABC. 


HD >sGiai 

Gọi I là trung điểm của AB, khi đó I cố định và trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng CI sao 

— 1-1 _ __ , , ’ ( Ồ 

cho ỈG = - 7 /C. Do đó G là ảnh của c qua V 

3 { V 


Vậy khi c chạy trên đường thẳng d thì G chạy trên đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép 


V 



X 

) 



Bài 7. Cho đường tròn (O) và điểm I không nằm trên đường tròn đó. Với mồi điểm A thay đổi trên đường 
tròn, dựng hình vuông ABCD có tâm I. 

a) Tìm quỳ tích điểm c 

b) Tìm quỷ tích mồi điểm B và D 

c) Khi điểm I trùng với o, có nhận xét gi về ba quỳ tích trên ? 


HD &Giải 

a) Phép đối xứng tâm Dị biến điểm A thành 
điểm c. Vậy quỳ tích điểm c là đường 
tròn (Oi) là ảnh của đường tròn (O) qua 
phép đối xứng đó. 

^ TI , , 

b) Phép quay Q tâm I góc quay y biên diêm 
A thành điểm B và phép quay Q’ tâm I góc 


Jụ r 9 9 

quay - Y biên diêm A thành diêm D. 

Suy ra quỳ tích B và D lần lượt là 
đường tròn (O 2 ), (O 3 ) là ảnh của đường 
tròn (O) qua phép quay Q và Q’. 
c) Khi I trùng với o thì Oi, O 2 , O 3 cũng 
trùng với o nên ba quỳ tích nói trên đều 
là đường tròn (O). 


Hình học 11 


29 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


( o; ) ( 

\ B/ \ 

'o ) 

4 J 




c 

\ / D \ 

( '°x 


’o 3 ) 

Bài 8. Cho tam giác ABC và các điểm M, N, p lần lươt là trung điểm các canh BC, CA và AB. 

a) Xét bốn tam giác APN, PBM, NMC, MNP. Tìm một phép dời hình biến tam giác APN lần lượt thành 
ba tam giác còn lại. 

b) Phép vị tự nào biến tam giác ABC thành tam giác MNP ? 


HD aiGiải 


a) Phép tịnh tiến theo T— biển tam giác APN 
thành tam giác PBM. 

Phép tịnh tiến theo T— biển tam giác APN 
thành tam giác NMC. 

Gọi J là trung điểm của PN. Phép đối xứng 
tâm Đj biến tam giác APN thành tam giác 
MNP 

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC 

Ta có GM --ị-GẢ,GN --ị-GB và 
2 2 


= ~ 2 biến tam giác ABC thành tam giác 
MNP. 


A 



GR =--GC . Vậy phép vị tự tâm G, ti số k 


Bài 9. Cho đường (O; R) và điêm A cô định. Một dây cung BC thay đối của (O; R) có độ dài không đôi 
BC = m. Tìm quỳ tích điểm G sao cho GA + GB + GC = 0 . 


Gọi I là trung điểm của BC. ta có 


HD ỉsGiải 


GA + GB + GC = 0 khi và chỉ khi AG = =-AI, tức 

3 

, 2 

là phép vị tự tâm A tỉ sô ^ biên diêm I thành 
điểm G. 

Trong tam giác OIB, ta có 


OI = yjoB 2 -i 


1 

( \ 

R 2 - 

m 


I2‘J 


= R' 


Nên quỳ tích điểm I là đường tròn (O; R’) hoặc là 
o (nếu lấy m = 2R). Do đó quỳ tích điểm G là ảnh 
của điểm I qua phép vị tụ đổ. 


B 



Bài 10. Cho đường thẳng d và điểm G không nằm trên d. Với hai điểm A, B thay đổi trên d, ta lấy điểm c 


Hình học 11 


30 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


sao cho ơ là trọng tâm tam giác ABC. Tìm quỷ tích điểm c. 

HD 2aGỊải 

Gọi M là trung điểm của AB thì phép vị tự V tâm G tỉ số k = - 2 biến điểm M thành điểm c. Vì M di 
chuyển trên d nên quỹ tích của c là ảnh của d qua phép vị tự V. 

BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

Bài 11 . Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm A(l;l), B(0;3), C(2;4). Xác định ảnh của tam giác 
ABC qua các phép biến hình sau: 

a) Phép tịnh tiến theo vectơ u - (2; 1) 

b) Phép quay tâm o góc 90° 

c) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2 và phép tịnh 
tiến theo vectơ V = (1;2). 

d) . 

Bài 12. Cho hình vuông ABCD, tâm o. Vẽ hình vuông AOBE. 

a) Tìm ảnh của hình vuông AOBE qua phép quay tâm A, góc (AO,AD) 

b) Tìm phép biến hình biến hình vuông AOBE thành hình vuông ADCB 

Bài 13 . Trong mặt phẳng Oxy. Cho V - (2;-l), đường thẳng (d): 2x -3y + 3 = 0 và (di): 2x - 3y - 5 = 0. 

a) Viết phương trình của đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua T-. 

b) Tìm toạ độ của vectơ w có giá vuông góc với đường thẳng (d) để (di) là ảnh của (d) qua T-. 

Bài 14. Cho đường tròn tâm o, bán kính R. Lấy một điểm M trên đưòưg tròn. Gọi M’ là ảnh của M qua 
phép tâm o góc quay 30° và M” là ảnh của M’qua phép đối xứng qua đường thẳng OM. Chứng minh 
rằng OM’M” là tam giác đều. 

Bài 15 . Cho hình vuông ABCD tâm o. M, N lần lượt là trung điểm của AB và AO. Tìm ảnh của tam giác 
AMN qua phép quay tâm o góc quay 90°. 

Bài 16. Trong mp Oxy cho đường thẳng d: X + y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d 
qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-l; -1) tỉ số k = ^ và phép 
quay tâm o góc -45°. 

Bài 17 . Trong mp Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường tròn 
(C’> là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 và phép T với 

v = (2;-l). 

Bài 18 . Trong mp Oxy, cho điểm 1(1; 1) và đường tròn tâm I bán kính 2. Viết phương trình của đường 
tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm 

o góc 45° và phép vị tự tâm o tỉ số k = V2 . 

Bài 19. Cho hình bình hành ABCD tâm o với B, D là 2 điểm cố định, điểm A di động trên đường thẳng 
vuông góc với BC. Tìm quĩ tích điểm c. 


Hình học 11 


31 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH YÀ PHÉP ĐÒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

BÀI TẶP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào có vô số tâm đối xứng ? 

A. Đường elip. B. Hình lục giác đều. 

c. Hai đường thẳng song song. D. Hai đường thẳng cắt nhau. 

Câu 2: Cho hai đường thẳng song song ã và d'. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d'l 
A. Vô số. B. Một. c. Không có. D. Hai. 

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình 2x-y-3 = 0. Viết phương trình 
(C') là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 - lOx - Ay + 27 = 0 qua phép phép đối xứng trục d. 

A. (x + l) 2 +(y + 4) 2 =2. B. (x-l) 2 +(y-4) 2 = 2. 

c. (x-5) 2 +(y-2) 2 =16. D. (x-2) 2 +(y-3) 2 =4. 

Câu 4: Trong mặt phẳng ơxy, cho V = (2; 1] và điểm M (4; 5). Trong các điểm dưới đây, M là ảnh cúa 
điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M 4 (3;3). B. M 3 (2;6). c. M,(2;4). D. M 2 (ổ;ổ). 

Câu 5: Trong mặt phang Oxy , cho điểm / (l; 1) và đường tròn tâm I bán kính 2. Viết phương trình của 
đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực họên liên tiếp phép 
quay tâm o, góc 45° và phép vị tự tâm o, tỉ số yịĩ. 

A. (x-l) +(y-l) =4. B. (x +1) +[y-lỴ = 8. 

c. (x-2) 2 +y 2 =8. D. x 2 +(y-2) 2 =8. 

Câu 6: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ? 

A. Một. B. Vô số. c. Hai. D. Không có. 

Câu 7: Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,Q < a < 2ĩĩ, 
biển hình chữ nhật trên thành chính nó ? 

A. Không có. B. Bốn. c. Hai. D. Ba. 

Câu 8: Trong mặt phẳng toạ độ ơxy , cho điểm M (x;y). Tìm tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục 
Ox. 

A. (x;-v). B. (y;-x). c. (-x;y). D. (-y;-x). 

Câu 9: Trong các hình dưới đây, hình nào không có tâm đối xứng ? 

A. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp. 

B. Hình lục giác đều. 

c. Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp. 

D. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. 

Câu 10: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó. 

c. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó. 

D. Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó. 

Câu 11: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ? 

A. Vô số. B. Không có. c. Một. D. Hai. 

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M (2; 3 ). Trong các điểm dưới đây, M là ảnh của điểm nào 
dưới đây qua phép đối xứng trục Oy. 

A. Af 4 (-2;3). B. M 3 (3;-2). c. M 2 (3;2). D. Af 4 (2;-3). 


Hình học 11 


32 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. B. Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng, 

c. Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. D. Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng. 

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểmM (l; 5 ) và đường thẳng d có phương trình X -2y + 4 = 0. Tìm 
tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục d. 

A. (2;l). B. (l;3). c. (3;2). D. (3;l). 

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng A: X = 2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các phương 
trình sau đường thẳng nào là ảnh của A qua phép đối xứng tâm o ? 

A. x = 2. B. y = 2. C.y = -2. D.x = -2. 

Câu 16: Hình vuông có mấy trục đối xứng ? 

A. 2. B. 1. c. Vô số. D.4. 

Câu 17: Trong mặt phang Oxy, cho điểm Mị— 2;4J.HỎi phép vị tự tâm o tỉ số k = — 2 biến điểm M 

thành điểm nào trong các điểm dưới đây ? 

A. tf(-8;4). B./(4;-8). c.//(4;8). D. /(-4;-8). 

Câu 18: Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x + y- 2 = 0. Viế phương trình 
đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 

/ (—1; — 1 ) tỉ số k = và phép quay tâm o góc 45°. 

A. x + 2y-l = 0. B. y = 0. c. x + y = 0. D. x = 0. 

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho V = (l;2) và điểm m(2; 5 ). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là 

ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M 3 (l;6). B. M 2 (4;7). c. M 4 (3;l). D. M,(3;7). 

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M (2;3). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là ảnh của điểm 
M qua phép đối xứng qua đường thẳng X - y = 0. 

A. P(2;-3). B. g(3;-2). c. Kị- 2;3). D. v(3;2). 


Câu 21: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho điểm M (x;y )■ Tìm tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục 
Oy. 

A. (y;x). B. (-x;-y). c. (-x;y). D. (y;-x). 

Câu 22: Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Phép dời hình là một phép đồng dạng. B. Phép đồng dạng là một phép dời hình, 

c. Phép vị tự là một phép đồng dạng. D. Có phép vị tự không phải là phép dời hình. 

Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 3x - 2y - 1 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép 
đối xứng tâm o. 

A. d 3 : 3x + 2y -1 = 0. B. d x : 3x - 2y +1 = 0. c. d 4 : 3x + 2ỵ + 1 = 0. D. d n : 3x - 2y - 1 = 0. 

Câu 24: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc a k2jĩ,k là một số nguyên ? 
A. Một. B. Vô số. c. Không có. D. Hai. 


Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình X = 2v2 . Hãy viết phương trình 
đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện hên tiếp phép vị tự tâm o 


tỉ số k = — và phép quay tâm o góc quay 45°. 

A. x + _v + 2 = 0. B. y-2 = 0. 

Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng. 


c. X + _v — 2 = 0. 


D. X + 2y - 3 = 0. 


Hình học 11 


33 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 
c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm. 

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng A : X- ỵ + 4 = 0. Hỏi trong bốn đường thẳng cho bởi 
các phương trình sau đường thẳng nào có thể biển thành A qua một phép đối xứng tâm ? 

A.2x + 2y-3 = 0. B. 2x + y —4 = 0. c. x + y-l = 0. D. 2x-2y+ 1 = 0. 

Câu 28: Trong mặt phẳng Oxỵ , cho điểm M (2; 5 ). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là ảnh của điểm 
M qua phép đối xứng trục Ox. 

A. M 3 (-2; 3 ). B. M 4 (3;-2). c. M,(2;-5). D. Mj(3;2). 

Câu 29: Cho tam giác đều tâm o. Hòi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,0 < a < 2n, biến tam giác 
trên thành chính nó ? 

A. Hai. B. Bốn. c. Ba. D. Một. 

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x-1) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số 

k = — 2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 

A. (x + 2) 2 +(y + 4) 2 = 16. B. (x-4) 2 +(y-2) 2 = 16. 

c. (x + 2 ) +(y-4) = 16. D. (x-4)~ +(_y-2)~ = 4. 

Câu 31: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn d :x + y- 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách 
thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (3; 2] biến d thành đường thẳng 

nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 3x + 3y-2 = 0. B. x + y-3 = 0. c. x + y + 2 = 0. D. x-y + 2 = 0. 

Câu 32: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

B. Phép tịnh tiến biển đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

c. Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

D. Phép vị tự biến đường thẳng thành đưòưg thẳng song song hoặc trùng với nó. 

Câu 33: Phép dời hình nào dưới đây không có tính chất “Biển một đường thẳng thành đường thẳng song 
song hoặc trùng với nó ? 

A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự. 

Câu 34: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ? 

A. Vô số. B. Một. c. Hai. D. Không có. 

Câu 35: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục. 

B. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

c. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

D. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng qua trục sẽ được một phép đối xứng 
qua tâm. 

Câu 36: Trong mặt phẳng ơxy, cho đường tròn d : 2x + y - 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 biển d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 2x + y —3 = 0. B. 4x + 2y —5 = 0. c. 2x + y-6 = 0. D. 4x-y-3 = 0. 

Câu 37: Trong mặt phang Oxy , cho đường tròn d:x + y- 2 = 0. Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = — 2 biến d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. x + _y + 4 = 0. B. 2x + 2y = 0. c. x + y-4 = 0. D. x + y-4 = 0. 

Câu 38: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biển d thành d'l 

A. Một. B. Hai. c. Vô số. D. Không có. 

Câu 39: Cho lục giác đều ABCDEF tâm o, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD có hình vẽ bên. 
Tìm một phép dời hình biển tam giác AIF thành tam giác CJB. 


Hình học 11 


34 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



A. Phép tịnh tiến theo vectơ AC 

B. Phép quay tâm B góc 120°. 

c. Phép quay tâm o góc 120°. 
D. Phép đối xứng qua trục BO. 


Câu 40: Trong các phép biển hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đồng nhất. 

c. Phép vị tự tỉ số -1. D. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. 

Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x-2) 2 +(y-2) 2 =4. Hỏi phép đồng có được bằng 

cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc 90° biển (C) thành đường 
tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 

A. (x-l) 2 +(y-l) 2 = l. B. (x-2) 2 + (y-2) 2 =4. 

c. (x + 2) +(y-l) =4. D. (x + l) +(y-l)” =1. 

Câu 42: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho V = (-2;3) và đường thẳng d có phương trình 3x - 5y + 3 = 0 . 

Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ V . 

A. 3x-5y+ 24 = 0. B. 3x-5y + 16 = 0. c. x + y + 2 = 0. D. 3x + 5y-24 = 0. 

Câu 43: Cho hình vuông ABCD tâm o. Xét phép quay Q có tâm quay o góc quay ọ . Với giá trị nào 
dưới đây của ọ , phép quay Q biển hình vuông ABCD thành chính nó ? 

A. B. (p = ^~. c. (p = ^~- D. (Ọ-yr- 

6 3 4 2 

Câu 44: Trong mặt phẳng Oxỵ , cho điểm M (2; 4 ). Hòi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện 

liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k - và phép đối xứng qua trục Oy biến điểm M thành điểm nào trong các 
điểm dưới đây ? 

A. v(l;2). B. m(-1;2). c. p(-2;4). D. Q(l;-2). 

Câu 45: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d có phương trình 2x-y-3 = 0. Viếi phương trình 
đường thẳng A' là ảnh của A : X - 3y +11 = 0 qua phép đối xứng trục d. 

A. 3x-y-7 = 0. B. 3x+y-17 = 0. c. 3x + y + 17 = 0. D. 3x + 2y-15 = 0. 

Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M (l;l). Trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép 

quay tâm o, góc 45° ? 

A. ổ(l;0). B. a(o;V2). c. x(-l;l). D. pỊVỈịo). 

Câu 47: Cho tam giác hình tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,0 < a <27T, biển hình 
vuông trên thành chính nó ? 

A. Bốn. B. Hai. c. Ba. D. Một. 

Câu 48: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó. 


Hình học 11 


35 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 








Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


B. Có một phép vị tự biển mọi điểm thành chính nó. 

c. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. 

D. Có một phép quay biển mọi điểm thành chính nó. 

Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm ẩ(-3;2),b(- 4;5) và C(-l;3).Gọi tam giác A'B'C 'là 

ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc 90° 
và phép đối xứng qua trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác A'B'Ơ. 

A. A'(2;-3),B'(5;-4),C'(3;-l). B. A'(2;-3),B'(4;5),C'(-1;3). 

c. A'(-2;3),B'(5;4),C'(3;-l). D. A'(2;3),B'(5;4),C'(-3;l). 

Câu 50: Trong các hình dưới đây, hình nào có bốn trục đối xứng ? 

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. c. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Câu 51: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn d : 2x - y = 0. Hoi phép đồng có được bằng cách thực 
hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k=— 2 và phép đối xứng qua trục Oy biến d thành đường thẳng nào 
trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 2x + y-2 = 0. B. 2x-y = 0. c. 4x-y = 0. D. 2x + y = 0. 

Câu 52: Trong mặt phang Oxy , cho điểm M(l;l).HỎi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên 
tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3 ) biển M thành điểm nào trong các điểm 
dưới đây ? 

A. p(2;0). B.h( 4;4). c. K(l;3). D. Q(0;2). 

Câu 53: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 3x-2y+ 1 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua 
phép đối xứng trục Ox. 

A. d 2 :3x + 2y-l = 0. B. í/ 4 : 3x-2y-l = 0. c. :-3x + 2y-l = 0. D. d l : 3x + 2y +1 = 0. 

Câu 54: Trong mặt phẳng Oxy , cho V = (2;-l) và điểm M (-3;2j. Trong các điểm dưới đây, điểm nào 
là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M l (—1; 1 ). B. M 2 (5;3). c. M 3 (l;l). D. M 4 (l;-l). 

Câu 55: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 2x - y + 1 = 0. Tìm tọa độ của vectơ V để phép tịnh 
tiến theo V biến d thành chính nó. 

A. v = (2;l). B. v=(2;-l). c. v = (l;2). D. v = (-l;2). 

Câu 56: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x - 1 ) + (y - ÌỴ = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 


k = -2 và phép đối xứng trục Ox. 

A. (x-l) +(y-2) =16. 

B. (x-2) +(y + 4) =16. 

c. (x-2) +(y-4) =16. 

D. (x + 2 ) +(y-4) =16. 


Câu 57: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm / Ị 1 ;2) và M (2; 3).Trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng tâm I ? 

Ã. P(5;-4). B. y(-l;3). c. (0;l). D. K( 2;l). 

Câu 58: Cho hình vuông ABCD tâm o. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm o góc 90°. 

A. CD. B. AC. c BA. D. AD. 

Câu 59: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ? 

A. Bốn. B. Một. c. Hai. D. Vô số. 

Câu 60: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Vô số. c. Chỉ có hai. D. Chỉ có một. 


Hình học 11 


36 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 61: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình X 2 +y 2 - 2x + 4y-4 = 0 . Tìm ảnh 
của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2;3). 

A. (x-1) 2 + (y +1) 2 = 9. B. (X +1) 2 + (y - 1) 2 = 9. 

c. (x -1) 2 + (V -1) 2 = 9. D. (x + 2) 2 + (y - 1) 2 = 9. 

Câu 62: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x - 1) 4- (V + ÌỴ = 4. Hỏi phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3 ) biến (O 
thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 

A. (x-2) 2 +(y-3) 2 =4. B. (x- 2 ) 2 + (y-ó) 2 = 4. 

c. (x-l) 2 +(y-l) 2 =4. D. x 2 +y 2 =4. 


ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

A 





















B 





















c 





















D 























21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

A 





















B 





















c 





















D 























41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

A 





















B 





















c 





















D 























61 

62 

A 



B 



c 



D 




Hình học 11 


37 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 























































































Toán 11 


ĐÈ ÔN KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐÈ 1 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 2x- 3y + 5 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép 
vị tự tâm o tỉ số k = -2. 

A. 2x-3y-10 = 0. B. 2x-3y +10 = 0. c. 3x -2y - 11 = 0. D. 2x-3y-7 = 0. 

Câu 2: Trong hình vuông ABCD tâm o. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của BO,AO,OD và oc 
như hình vẽ bên. Tìm ảnh của tứ giác ABMN qua phép đối xứng tâm o. 


A B 



A. Tứ giác NMQP. 
c. Tứ giác CDPQ. 


B. Tứ giác CAQP. 
D. Tứ giác CDNM. 


Câu 3: Cho lục giác đều ABCDEF tâm o như hình vẽ bên. Tìm ảnh của tam giác AFO qua phép tịnh 
tiến theo vectơ ED. 



A. A BED. B. A BOC. 

c. A OCD. D. AFED. 


Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm m( 4;-2) và / (l; l). Biết Vụ_ỳ :Aíh)M. Tìm tọa độ điểm N. 
Ả. N(2;-3). B. N(2;-4). C.N(-4;2). D. N(-l;-l). 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm //(4; 2 ) và đường thẳng d có phương trình X + 2y-3 = 0. Biết 
Đ d : H K, tìm tọa độ điểm K. 

A. k{ 2;-2). B. k{ 2;4). c. k{ 0;2). D. k{ 2;0). 

Câu 6: Trong mặt phẳng ỡxy, cho các điểm A(l;3),fí(4;-2) và c(l;5). Biết T— : D h-> c, tìm tọa độ 
điểm D. 

A. £>(3;- 5 ). B. £>(-2;0). c. Z)(-2;10). D. Z)(2;3). 

Câu 7: Trong mặt phẳng ơxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 4x - 6y + 4 = 0. Tìm ảnh (C') của đường 
tròn (Q qua phép quay tâm o, góc quay -90°. 

A. (C / ): X 2 + y 2 -6x-4y + 4 = 0. B. (ơ) : X 2 +y 2 + 6x + 4y-4 = 0. 

c. (C'):(x-3) 2 +(y-2) 2 =3. D. (ơ): (x + 3) 2 +(y + 2) 2 = 9. 

Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

B, Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

c Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

D Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

Câu 9: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ? 


Hình học 11 


38 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. Vô số. B. Hai. c. Không có. D. Một. 

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (2; 3 ) và đường tròn (C) có tâm I (2;- 2 ) , bán kính R - \Ỉ5. 
Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ AO. 

A. X 2 +(y + 5) 2 =5. B. x 2 + (y + 5) 2 =25. 

c. (x + 2) : +(y + 3) 2 =5. D. (x + 5) 2 + y 2 = 5. 


ĐÈ 2 


Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm A(5;4),B(-2;3). Tìm ảnh của đường thẳng AB qua phép 
vị tự tâm o tỉ số k = -l. 

A. x-7y-23 = 0. B. x-y + l = 0. c. x-7y+ 23 = 0. D. 7x + y-23 = 0. 

Câu 2: Trong hình vuông ABCD tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AO như hình vẽ 
bên. Tìm ảnh của tam giác AMN qua phép vị tự tâm A tỉ số k-2. 



A. A OBC. 
c. A ABO. 


B. AABC. 
D. A AMN. 


Câu 3: Cho lục giác đều ABCDEF tâm o như hình vẽ bên. Tìm ảnh của tam giác ABC qua Q. 


0 , 120 “ 



c 


A. A DEF. 
c. A CDE. 


B. A EFA. 
D. A FAB. 


Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm //(2;- 3 ) và / (4; 1 ). Biết Vụ_q : K h-> H. Tìm tọa độ điểm K. 


A. K 


H; 


B. k( 7;-3). c. k (- 4;ó). D. k ( 5;3). 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (3; 4 ) và đường thẳng d có phương trình 2x-y + 3 = 0. Biết 
ỡyMB N, tìm tọa độ điểm N. 

A. V(3;-4). B. v(-2;3). c. v(7;2). D. v(-l;ó). 

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 3x + 2y - 5 = 0. Tìm tọa độ của vectơ V để phép tịnh 
tiến theo V biển d thành chính nó. 

A. v = (3;2). B. v = (l;2). c. v = (2;-3). D. V = (2; 3 ). 

Câu 7: Trong mặt phang ơxv, cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 +4x-2y-4 = 0. Tìm ảnh của đường tròn 
(C) qua phép quay tâm o, góc quay 90°. 

A. (C'): X 2 + y 2 - 2x - 4y - 9 = 0. B. (ơ) : X 2 +y 2 + 2x + 4y-4 = 0. 

c. (C'):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =3. D. (ơ): (x-l) 2 +(y-2) 2 = 9. 


Hình học 11 


39 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A Phép vị tự tâm o, tỉ số k biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

B, Phép quay tâm o, góc quay a = 7Ĩ + k2ĩi, k e z chính là phép đối xứng tâm o. 
c Phép vị tự tâm o, tỉ số k = -ỉ chính là phép đối xứng tâm o. 

D Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

Câu 9: Phép dời hình nào dưới đây không có tính chất “Biển một đường thẳng thành đường thẳng song 
song hoặc trùng với nó” ? 

A Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. c. Phép tịnh tiến. D. Phép vị tự. 

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm m( 2;3),A(4;1) và đường tròn (C) có tâm / (—2; 1 ) , bán 
kính R = 4. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ MN. 

A. X 2 +(y +1)" =16. B. (x + l) + y 2 =16. 

c. X 2 +y 2 = 16. D. X 2 +(y-l) 2 =4. 


ĐÈ 3 


Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(2;-3),/(2;5). Tìm điểm B là ảnh của điểm A qua phép Đị. 
A. B(0;8). B. B(2;l). c. 5(4;2). D. fi(2;13). 


Câu 2: Trong Oxy, choM(2;3) và M'(- 1;0). Điêm M' là ảnh của diêm M qua phép tịnh tiên theo V 
nào sau đây? 

A. v = (l;3). B. v = (3;3). c. v = (-3;-3). D. v = (3;-3). 

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình? 

A Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó. 

B, Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó. 
c Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 

D Biến tam giác thành tam giác có diện tích bằng nó. 

Câu 4: Cho AB = 2AC. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. V (A;2) (fí) = C. B. V ( ' a ._ 2 ] (B) = C. c. V (a . 2 ] (C) = B. D. V {A ._ 2) (C) = B. 

Câu 5: Khẳng định nào sai? 

A Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B, Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

c Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

D Nếu M' là ảnh của M qua phép quay <2(0 a) thì ( OMOM ) = a. 

Câu 6: Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Ảnh của tam giác AOF qua phép T— là gì? 



A. Tam giác DEO. B. Tam giác CDO. 


c. Tam giác ABO. D. Tam giác BCO. 


Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-2;4). Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2 biến điểm M 
thành điểm nào trong các điểm sau? 


Hình học 11 


40 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 








Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. 7V(4;-8). B. P(-8;-8). c. K(4;8). D. ổ(-8;4). 

Câu 8: Cho đường thẳng d : 2x - y + 3 = 0. Tìm phương trình ảnh của d qua phép đối xứng tâm o. 

A 2x-y-3 = 0. B. x-2y + 3 = 0. c. x+2y+3=0 . D. x-2y -3 = 0 . 

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + ỵ 2 - 6x +1 = 0. Tìm phương trình ảnh của đường 
tròn (C) qua phép vị tự V (0 ._ 3 J. 


A. (x + 9) 2 + /=72. 

c. (x + 9) 2 + 


B. (x-9) 2 + y 2 =72. 


( 3^ 

2 _ 333 


r 3^ 

1 <N 
+ 

4 

D. (x + 9) + 

1 <N 
+ 


37 

4 


Câu 10: Cho v = (-2;3) và đường thẳng (d) :3x-5y + 3 = 0. Viết phương trình ảnh của d qua phép 
biến hình có được bằng có thực hiên hên tiếp 2 phép: phép T- và phép đối xứng tâm o. 

A. 3x-5v + 24 = 0. B. 3x-5y-24 = 0. 

c. 3x-5y-24 = 0. D. 3x - 5 y + 6 = 0. 


ĐÈ 4 


đều ABCDEF tâm o. Tìm ảnh cúa tam giác AOF qua phép Q m ? 

A. Tam giác AOB. B. Tam giác EOD. 

c. Tam giác CBO. D. Tam giác DOC. 


Câu 2: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đồng nhất, 

c Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. D. Phép vị tự tỉ số -1. 

Câu 3: Cho A(3;2), /(-2;3). Ảnh của điểm A qua phép V (/3) là điểm nào sau đây? 

A. (13;-2). B. (-3;2). c. (13;0). D. (2;—13). 

Câu 4: Cho đường thẳng d : 3x - 5y + 3 = 0. Phép đối xứng trục Oy biển d thành đường thẳng có 
phương trình nào sau đây? 

A. 3x-5y-3 = 0. B. 3x + 5_y + 3 = 0. c. 3x + 5y-3 = 0. D. 5x-3y + 3 = 0. 

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn đồng tâm. 

B, Phép tịnh tiến là một phép dời hình, 
c Phép biển hình là phép dời hình. 

D Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó. 

Câu 6: Cho đường tròn(c): X 2 + y 1 + 2x-4y-3 = 0. Tìm phương trình là ảnh của đường tròn (C) qua 
phép đối xứng trục Ox. 

A. X 2 + y 1 + 2x + 4y-3 = 0. B. X 2 + y 1 -2x-4y-3 = 0. 

c. X 2 + y 2 + 2x +4y + 3 = 0. D. X 2 + y 2 -2x+4y-3 = 0. 

Câu 7: Cho M (—1; 4), N( 3; 2), biết rằng phép đối xứng tâm I biến N thành M. Tìm tọa độ tâm 7? 

A. (1;3). B. (2;6). c. (4;-2). D. (-4;2). 


Câu 1: Cho lục giác 



Hình học 11 


41 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 8: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


D 




c -B = T m (A). 


V-B = T m (C). 
D.B = T-(C). 


Câu 9: Cho điểmM (—1;3). Tìm điểm AI là ảnh của điểm Mqua phép Q (0 _ gũ oy 

A. N(-3;-V). B. JV(1;3). c. W(-l;-3). D. W(3;l). 

Câu 10: Cho đường tròn (c) : (x-2) 2 + (y- 2) 2 = 4 . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên 

tiếp phép vị tự tâm o, tỉ số k = ^ và phép Q (ogữ o ) biến (Q thành đường tròn nào sau đây? 

A. (x+2) 2 + (y-l) 2 = 1. B. (x-2) 2 + (ỵ-2) 2 = 1. 

c. (ư + 1) 2 + (y-1) 2 = 1. D. (x-1) 2 + (y-l) 2 =1. 


Hình học 11 


42 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 







